SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
|. 


NGHI 


GIÁO TRÌNH 





NHÀ XUÂT BẢN HÀ NỘI 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 


NGUYÊN THỊ THANH HUYỀN (Chử biên) 


GIÁO TRÌNH 
MARKETING GĂN BẢN 


(Dùng trong các trường THCN) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


Lời giới thiệu 





ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 
nghiệp văn mình, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 
nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lân thứ IX đã chỉ rõ: “Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 
kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
và nhận thúc đúng đắn về tâm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 
nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
5620!QÐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 
án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 


thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 
tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 
các trường THƠN ở Hà Nội, đông thời là tài liệu tham khảo 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 
đạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 
và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm “50 năm giải phóng Thủ đô ”, 
190 năm thành lập ngành ” và hướng tới kỷ niệm “1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội ”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 
ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
Chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 
Chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điêu kiện &iúp đỡ, đóng góp ý kiến, 
tham gia Hội đồng phản biện, Hội đông thẩm định và Hội 
đồng nghiệm thu các Chương trình, giáo trình. 

Đây là lần đâu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết Sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 
bẩn sau. 


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Chương 1 
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING 


Mục tiêu 

- Hiểu khái niệm Marketing. 

- Nhận biết đối tượng nghiên cứu của Marketing. 

- Phân tích được chức năng và vai trò của Marketing. 

- Trình bày được 2 nội dung nghiên cứu của Matketing. 

- Phân tích được khái niệm và vai trò của Marketing trong các bài tập tình huống. 


I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỀ MARKETING 


1. Lịch sử hình thành và phát triển về Marketing 

Thuật ngữ "Marketing" xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20. 
Môn học mới này được các trường đại học thương mại bắt đầu giảng dạy ở Mỹ 
vào những năm 30 và được phổ biến rộng rãi vào thập niên 50 của thế kỷ 20. 

Về mặt từ vựng học, Marketing được cấu thành từ ngữ căn Ä#farket - thị 
trường (trong tiếng Anh) và tiếp ngữ - ¿ng: diễn tả một trạng thái chủ động, 
đang diễn ra. Do vậy, thuật ngữ Marketing hàm chứa những biện pháp năng 
động nhắm đến việc tác động vào một thị trường nào đó, 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra tại châu Âu vào thế ký 
18 đã đánh dấu mốc quan trọng cho hoạt động Marketing phát triển. Khoa học 
công nghệ đã giúp cho khả năng cung ứng nhiều hơn và nhanh hơn. Lúc này, 
cung đã vượt quá cầu, áp lực cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải có các hoạt 
động Marketing hỗ trợ đắc lực. 

Ban đầu, Marketing chỉ được đặt ra đối với những sản phẩm tiêu dùng, sau 
đó nó đã được nhân rộng phạm vi ra đối với cả những sản phẩm công nghiệp, 
tư liệu tiêu dùng, dịch vụ, các tổ chức, các địa phương,... 


Trong những giai đoạn đầu nghiên cứu, lý thuyết Marketing chỉ gắn với 
những vấn để tiêu thụ, nhưng ngày nay phạm vi nghiên cứu đã bao quát cả 
những vấn đề có trước khi tiêu thụ như: nghiên cứu thị trường, khách hàng, thiết 
kế - sản xuất sản phẩm và phân phối, khuếch trương theo đúng yêu cầu đó. 


2. Quan điểm Marketing truyền thống và quan điểm Marketing 


hiện đại 


Quan điểm Marketing truyền thống và quan điểm Marketing hiện đại có sự 
khác nhau về sự nhấn mạnh yếu tố trọng tâm quyết định thành hay bại của 
doanh nghiệp trong kinh doanh. 

Biểu 1: Quan điểm Marketing truyền thống và Marketing hiện đại 








trung chú ý 


Nội dung Quan điểm Marketing Quan điểm Marketing 
nghiên cứu truyền thống hiện đại 
1l. Sự tập | Sản phẩm. Khách hàng và thị trường. 





2. Xem xét 
sự thành 


hay bại của 
doanh 
nghiệp 





Theo tính hướng nội. Sự 
thành công của một doanh 
nghiệp chỉ phụ thuộc vào 


doanh nghiệp. 


chính những gì xảy ra TT n: ứng với sự biến động của 


Doanh 
nghiệp 


Theo tính hướng ngoại. Doanh | 
nghiệp phụ thuộc vào môi 
trường xung quanh và phải luôn 


môi trường đó. 
Nhà 


phân 
phối 








nghiệp 





Người 
tiêu 
dùng 








khác 
Cân phải giữ bí mật phần lớn | Giữ bí mật một số thông tin có 


các hoạt động của doanh 
nghiệp. 


tính chiến lược, còn lại cần phải 
cởi mở với môi trường bên 
ngoài, có mối liên hệ tốt với 
công chúng. 










Là một số bộ phận trong tổ 
chức nội bộ doanh nghiệp. Ví 
dụ kỹ sư, chuyên viên tài 
chính. 


Là hoạt động bán hàng, điểm 
tiếp xúc giữa doanh nghiệp và 
thị trường. 


L— 








3. Khái niệm Marketing tại các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 

Có nhiều người nhầm lẫn khi đồng nhất Marketing với việc bán hàng hoặc 
là sự quảng cáo đơn thuần. Thực ra, tiêu thụ chỉ là một trong những khâu của 
hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 

Theo quan điểm của các nhà doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay 
thì: Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những 
nhu câu, mong muốn của họ thông qua trao đổi về một loại sản phẩm - dịch vụ 
nào đó trên thị trường. 

Trong khái niệm Marketing, điều quan trọng đầu tiên mang tính quyết định 
thành hay bại trong kinh doanh của các doanh nghiệp là phải nghiên cứu 1z 
cầu, mong muốn và yêu câu cũng như hành vi mua hàng của khách hàng, sau 
đó tiến hành sản xuất sản phẩm - dịch vụ phù hợp trước khi đem ra tiêu thụ trên 
thị trường thông qua các hoạt động trao đổi và giao dịch. 

Mhu cầu là khái niệm rộng, bao gồm những cảm giác thiếu hụt của con 
người về một cái gì đó và cần được thỏa mãn. Khi xã hội càng phát triển thì 
như cầu cơ bản được giảm mạnh và được thay thế bằng nhu cầu được "ãn ngon, 
mặc đẹp”, “vui chơi giải trí" và hưởng thụ cuộc sống. 

Mong muốn là nhu cầu đặc thù, đặc trưng cho một phong tục tập quán, 
thói quen tiêu dùng, tôn giáo tín ngưỡng của một khu vực, vùng miền và nó mang 
tính khách quan. Chẳng hạn như lon Coca - cola ở Mỹ có độ ngọt ít, độ ga nhiều; 
còn ở Việt Nam thì ngược lại, Coca - cola có độ ngọt nhiều và độ ga ít hơn. 

Yêu cầu là nhu câu, là mong muốn kèm theo điều kiện có khả năng thanh 
toán. Nhu cầu của con người là vô hạn, trong khi đó nguồn lực để thỏa mãn 
nhu cầu lại có giới hạn, do vậy các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ nhu 
cầu, mong muốn và yêu cầu của khách hàng, hay nói cách khác là phải có sự 
điều tra thu nhập qua từng thời kỳ. 

Hàng hóa là những gì có thể thỏa mãn được nhu câu của con người và được 
phép chào bán trên thị trường dưới sự dẫn đắt của giá cả. Những sản phẩm được 
sản xuất ra mà không thỏa mãn được nhu cầu thì không được gọi là hàng hóa. 

Như vậy, quá trình trao đổi đòi hỏi phải làm việc. Doanh nghiệp muốn bán 
được hàng thì cần phải tìm người mua, xác định những nhu cầu của họ, thiết kế 
những sản phẩm phù hợp, đưa chúng ra xếp vào kho, vận chuyển, thương lượng 
VỀ giá cả trên thị trường... Nền tảng của hoạt động Marketing là những việc 
như tạo ra sản phẩm, khảo sát, thiết lập quan hệ giao dịch, tổ chức phân phối, 
xác định giá cả, triển khai các dịch vụ. 


II. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 


1. Vai trò của Marketing 

* Đối với doanh nghiệp 

Marketing có mặt bắt đầu từ khi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Đó là 
các hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các phong tục tập quán, thói 
quen tiêu dùng hay thu nhập của người dân. Sau đó doanh nghiệp tiến hành sản 
xuất theo đúng những gì mà mình đã tìm hiểu, nghiên cứu. Cuối cùng, 
Maiketing giúp cho doanh nghiệp có thể tuyên truyền quảng bá sản phẩm đến 
nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Từ chỗ khách hàng biết, quan tâm, 
hiểu, tin cho đến mua sản phẩm của mỗi doanh nghiệp đòi hỏi có nhiều hoạt 
động Marketing hễ trợ, làm nhịp cầu nối cho sản phẩm đến đúng nhu cầu của 
người tiêu dùng. 

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, và trước sự 
cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự đầu tư 
đây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại để có thể đưa ra thị trường những sản 
phẩm ưu việt, hơn nhất so với các đối thủ cạnh tranh và làm hài lòng người tiêu 
dùng nó. Marketing giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, gia tăng dịch vụ, 
định được các mức giá ứng phó được với những biến động trên thị trường, có 
các chiến lược giải phóng hàng tồn kho, đề ra các giải pháp để đối phó lại với 
các đối thủ cạnh tranh của mình giành lại thị phần,... 

* Đối với người tiêu dùng 

Sản phẩm nào mà có nhiều hãng cùng tham gia cung ứng thì người tiêu 
dùng càng có nhiều lợi ích. Bởi vì trước áp lực cạnh tranh, sản phẩm có xu 
hướng ngày càng đa đạng phong phú về kích cỡ, chủng loại, kiểu dáng nhưng 
giá thành lại rẻ hơn, chất lượng hơn và có nhiều dịch vụ ưu đãi hơn. 

Ngoài ra, các hoạt động Marketing còn kích thích nhu cầu, khuyến khích 
sự tiêu dùng những mặt hàng mới hoặc hàng có khả năng thay thế, có khả năng 
hoặc bổ sung cho sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. 

Chưa bao giờ khách hàng lại được chăm sóc tận tình chu đáo như nền kinh 
tế thị trường tạo ra. Họ đưa ra các yêu cầu, đòi hỏi về các sản phẩm mà doanh 
nghiệp cần đáp ứng. Nếu các yêu cầu của khách hàng không được thỏa mãn, 
điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã để mất đi nguồn "nguồn sống” lâu dài của 
mình. 


8 


* Đối với phía xã hội 

Khi các hoạt động Marketing được triển khai rộng rãi ở rất nhiều doanh 
nghiệp sẽ làm cho của cải của toàn xã hội sẽ tăng lên với chất lượng tốt hơn, 
sản phẩm đa dạng phong phú với giá thành hạ sẽ kiềm chế được lạm phát, bình 
ổn được giá cả trong và ngoài nước. 

Các hoạt động Marketing thúc đẩy các doanh nghiệp cạnh tranh để giành 
lấy khách hàng về phía mình, giành lấy lợi nhuận mục tiêu lợi nhuận cao nhất. 
Cạnh tranh là động lực thúc đẩy toàn xã hội phát triển, 

Ngoài ra, để thúc đẩy lượng tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh thì cần phải có 
nhiều đạng hoạt động Marketing, điều này đã giúp cho người lao động có việc 
làm, đời sống xã hội sẽ ngày càng được cải thiện hơn. 


2. Chức năng của Marketing 

Một doanh nghiệp muốn tồn tại được thì buộc phải có các hoạt động chức 
năng như: sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nhân lực... Nhưng trong nền 
kinh tế thị trường, chức năng quản lý sản xuất, chức năng quản lý tài chính, 
chức quản lý nguồn nhân lực chưa đủ đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển. 
Hơn nữa, chưa thể đảm bảo chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp nếu 
tách rời nó khỏi một chức năng khác - chức năng kết nối mọi hoạt động của 
doanh nghiệp với thị trường, 

Marketing có chức năng kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 
với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường - như cầu và ước muốn của 
khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. 

Như vậy, khác với các chức năng khác, chức năng của Marketing là tìm 
hiểu nhu cầu của thị trường, trong đó cần phải lấy trọng tâm là ước muốn, sự 
mong đợi, nhu câu của khách hàng vẻ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, 


HI.. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC 
MARKETING 


1. Đối tượng nghiên cứu của Marketing 

- Đối tượng nghiên cứu đầu tiên và quan trọng nhất là nhu cầu của khách 
hàng. Trong đó, phải kể đến các ảnh hưởng của nên kinh tế, xã hội, tâm lý thị 
hiếu tiêu dùng, các yếu tố về nhân khẩu học,... liên quan đến việc tiêu dùng sản 
phẩm của khách hàng. 


- Thứ hai, Marketing nghiên cứu vẻ các quyết định liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh như: chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách 
phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. 


2. Nội dung nghiên cứu của Marketing 
Nội dung nghiên cứu của Marketing căn bản bao gồm: 
- Nghiên cứu về thị trường và về quá trình mua hàng của người tiêu dùng dưới 


phẩm - hàng hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu, mong muốn của họ. 

+ Nội dung nghiên cứu, thụ thập thông tin về thị trường. 

+ Hành vi mua hàng của người tiêu dùng bao gồm nhiều yếu tố, trong môn học 
Marketing căn bản này, chỉ đề cập đến guá trình mua hàng của người tiêu dùng. 

- Nghiên cứu 4 biến số trong hệ thống Marketing - hỗn hợp dưới dạng các 
chính sách là tập hợp 4 biến số: sân phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn 
hợp. Các hoạt động Marketing của các doanh nghiệp thường được phối kết 
hợp cả 4 chính sách này. Tùy từng tình hình cụ thể về nhu cầu khách hàng, 
của doanh nghiệp, của đối thủ cạnh tranh... mà có chính sách của biến số nào 
là trọng tâm và các chính sách còn lại là bổ trợ. 

+ Sẩn phẩm - biến số đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống Marketing 
- mix. Xuất phát từ lý thuyết 3 cấp độ sản phẩm, cách thức phân loại sản phẩm 
theo thói quen của người tiêu dùng, lý thuyết chu kỳ sống, doanh nghiệp có thể 
đưa ra các quyết định: chất lượng, chủng loại, nhãn hiệu, bao bì và sản phẩm 
mới. 

+ Biến số thứ hai, Marketing nghiên cứu và xác định mức giá cả phù hợp 
với những biến động trên thị trường. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc 
định giá của doanh nghiệp; các phương thức xác định giá. 

Với những căn cứ này, doanh nghiệp có thể đưa ra được quyết định tăng 
hay giảm giá cho sản phẩm và định giá cho sản phẩm mới. 

+ Biến số thứ ba, hệ thống Marketing còn có thể thiết lập và tuyển chọn 
Các kênh phân phối hiệu quả. Việc nghiên cứu các thành viên và cấu trúc các 
loại kênh phân phối đã giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các chính sách phân 
phối: rộng rãi, đặc quyền và có chọn lọc; góp phần đẩy nhanh việc tiêu thụ sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng. 


10 


+ Biến số thứ tư trong hệ thống Marketing - hỗn hợp là các hoạt động tổ 
chức tuyên truyền, xức riến hôn hợp, khuếch trương sản phẩm đến với người 
tiêu dùng ở nhiều khu vực, vùng lãnh thổ khác nhau. Các hoạt động xúc tiến 
hỗn hợp góp phần làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm của công ty 
nhiều hơn và từ đó có thể gia tăng được khối lượng bán, 


3. Phương pháp nghiên cứu môn học 

Kiến thức được nêu trong giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dễ 
nhớ. Tuy nhiên, để có phương pháp học tốt, học sinh phải rèn luyện được kỹ 
năng nghe, nói, đọc tài liệu và viết bài. Trong đó vấn đề trọng tâm là học viên 
phải tự học, nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp. Như vậy, kiến thức mà học 
viên có được sẽ được chủ động trao đổi trên lớp dưới hình thức đa chiều, không 
thụ động, hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức sẽ rất cao. 

Học viên cần nghiên cứu kiến thức trên cở xem xét 2 mặt của một vấn đề. 
Nghĩa là phải phân tích được ưu - nhược điểm của sự vật, hiện tượng sau khi 
tìm hiểu đặc điểm, bản chất của nó. Từ đó rút ra được những kết luận và những 
ứng dụng cơ bản nhất mang tính thực tiễn: vận dụng lý thuyết đã học để giải 
quyết tình huống trong các doanh nghiệp một cách phù hợp và logic. 


Tóm tắt kiến thức 

1. Marketing bao gồm rất nhiều dạng hoạt động như: nghiên cứu, sản xuất 
sản phẩm, tổ chức phân phối, xác định giá cả, quảng cáo - khuếch trương và 
bán hàng cho người tiêu dùng. 

2. Quan điểm Marketing truyền thống coi trọng bản thân doanh nghiệp, tập 
trung mọi sự chú ý vào sản phẩm. Còn quan điểm Marketing hiện đại cho rằng 
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phụ thuộc vào môi 
trường bên ngoài, tập trung sự chú ý vào khách hàng. 

3. Marketing có vai trò rất lớn trong việc giúp đoanh nghiệp có thể đối phó 
được với những chiến lược kinh doanh sắc bén của đối thủ cạnh tranh, có thể 
giải quyết những bế tắc trong khâu bán hàng, tăng uy tín của doanh nghiệp, 
giúp cho doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận hơn. 

Khi có các hoạt động Marketing phát triển, người tiêu dùng thu được lợi ích 
hơn vì sản phẩm có xu hướng rẻ đi nhưng chất lượng cao hơn, mẫu mã đẹp hơn 
và các dịch vụ đi kèm theo sản phẩm sẽ tốt hơn. 

Về phía xđ hội, sản phẩm sẽ được cung cấp nhiều hơn, đầy đủ hơn, giá cả 
thị trường sẽ được ổn định, người lao động sẽ có nhiều việc làm hơn. 


4. Hai nội dung nghiên cứu của Marketing: 

- Nghiên cứu thị trường và quá trình mua hàng của người tiêu dùng đưới 
dạng thông tin, dữ liệu. 

- Nghiên cứu 4 biến số của Marketing - hôn hợp dưới dạng các chính sách: 
sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp. 


Bài tập ôn luyện kiến thức 
——=—— vê Kiến thức 


Bài 1: Đánh dấu (X) vào phương án đúng nhất trong bảng sau đây: 








Như | Mong 


Nội dung : 
cầu | muốn | 


Khóa học tiếng Anh 6 tháng trị giá 500.000đkhóa | 
Người dân Cà Mau trồng đước _ ˆ 
Bắc Đại Tây Dương _ ˆ` 

Giám đốc một côngty _ 
Du lịch Đà Lạp .s 
ĐỒ ăn của người Ấn Độ đều có vị cay __ 
Tham gia phong trào Đoàn thể ˆ sit 
Bút bí Thiên Long giá 1.000đ/chiếc __ 
Người dân theo đạo Thiên chúa gác | 
Các điều khoản được nêu trong hợp đồng kinh tế 






















¬ L— 





Bài 2: Lựa chọn phương án đúng cho các câu sau đây: 

Khi có sự cạnh tranh gay gắt và hoạt động Marketing được triển khai rộng rãi thì 
người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn sản phẩm, 

Ở đâu có các hoạt động Marketing càng nhiều thì ở đó cơ hội việc làm cho người lao 
động càng cao. 

Bằng các hoạt động Marketing, nhà sản xuất phải tự cố gắng đầu tư công nghệ, chất 
lượng sản phẩm, các dịch Vự cung cấp cho khách hàng và khuếch trương quảng cáo. 

Marketing có chức năng kết nối việc sản xuất với thị trường, kết nối nhu cầu của 
khách hàng với sản phẩm của doanh nghiệp. 

Bài 3: Bài tập tình huống 


CÁC NHÀ QUẦN TRỊ VIỆT NAM VÀ CƠN SỐT HỌC MBA 
Tuy mới chỉ xuất hiện trong mười năm trở lại đây, nhưng các khóa học MBA (Master 
Business Administration - Thạc sỹ quản trị kinh doanh) đã thu hút được sự quan tâm của 


rất nhiều nhà quần trị Việt Nam. 





12 


Mục tiêu của khóa học này là cung cấp những kiến thức cô đọng nhằm giúp các nhà 
lãnh đạo, nhà doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt được phương pháp tư duy chiến lược, tổ 
chức quản lý chuyên nghiệp và các kiến thức chuyên môn về tiếp thị, kinh doanh quốc tế, 
quản lý thông tin, pháp luật kinh doanh, Marketing... Hiện tại, miền Bắc có các trung tâm 
đào tạo MBA hợp tác với nước ngoài có uy tín như: khoa Quần trị kinh doanh của trường 
Đại học Quốc gia Hà Nội, viện Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội... 

Chương trình MBA phối hợp với các trường đại học nước ngoài được đào tạo bằng 
tiếng Anh. Tuy nhiên, đã có một số chương trình đào tạo MBA được cá biệt hóa là học 
viên được nghe giảng bằng tiếng Việt cho phù hợp với nhiều nhà quản trị không có vốn 
tiếng Anh thông thạo. 

Bằng MBA chỉ thực sự phát huy tác dụng khi học viên đã có một thời gian trải nghiệm 
thực tế kinh doanh rồi, và nay trở lại trường theo học MBA để có thể nhìn nhận và xử lý 
công việc ở một tầm cao hơn. Tại Viện Quản trị kính doanh, toàn bộ học viên sẽ tham gia 
giai đoạn nghiên cứu thực tế tại các doanh nghiệp danh tiếng trong 12 tuần của học kỳ 
mùa hè, giúp cho học viên có thể thu thập những kiến thức thực tế trong môi trường kinh 
doanh ngay khí học. Từ đó có thể giải quyết những tình huống trong kinh doanh, trao đổi 
trên lớp và trình bày những vấn đề kinh tế đa chiều, chứ không mang tính thụ động như 
trước đây. 

Khi tham gia chương trình đào tạo MBA, học viên một số trường còn nhận được nhiều 
sự thuận lợi. Ví dụ, học phí của trường Đại học Quốc gia Hà Nội là 5.000USD/ khóa học, 
trong đó có 70% học phí sẽ được ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank cho vay 
với thời hạn trả là 60 tháng. Chương trình còn có một số suất học bổng từng phần cho các 
học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Hơn nữa, nhiều học viên sẽ được đảm bảo 
về nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Liên minh 12 doanh nghiệp lớn và thành đạt tại Việt 
Nam đã ký cam kết tuyển chọn các học viên tốt nghiệp chương trình MBA vào làm việc tại 
các vị trí tiềm năng với mức thu nhập cao. 

Nhiều nhà quản trị hiểu rất rõ giả trị của tấm bằng MBA và rất muốn theo học, song 
có 2 trở ngại lớn nhất đối với họ là tiền bạc và thời gian. Học phí trung bình cho một khóa 
học 2 năm là từ 6.000USD - 17.000USD, chưa kể đến các chỉ phí phát sinh khác. Việc đi 
học và hoàn thành các bài kiểm tra và luận văn cũng chiếm rất nhiều thời gian của các 
doanh nhân, vốn đã mắc chứng thiếu thời gian kinh niên. Trong thời đại kinh tế mới hiện 
nay, mặt trận cạnh tranh chính của các doanh nghiệp đã chuyển sang tri thức kinh doanh. 


Câu hỏi thảo luận 


1/ Sản phẩm trong bài tập tình huống này là gì? 

2/ Những nhu cầu và mong muốn của khách hàng là người Việt Nam trong việc học 
MBA là gì? 

3/ Thị trường đối với dịch vụ đào tạo MBA được thể hiện như thế nào? 

4/ Hoạt động Marketing thể hiện vai trò như thế nào đối với các đơn vị đào tạo MBA? 


13 


Chương 2 


THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 


Mục tiêu 

~_ Nhận biết 4 tiêu chí phân đoạn thị trường. 

-_ Mô tả 2 nội dung nghiên cứu thị trường. 

-_ Trình bày 2 nguồn thông tin về khách hàng. 

-_ Giải thích 5 bước trong quá trình mua hàng của Hgười tiêu dùng. 

-_ Nhận biết được dấu hiệu của các phân đoạn thị trường. 

Thiết kế được phiểu điều tra, nghiên cứu thị trường bằng câu hỏi đóng 
và câu hỏi mở. 


- Giải thích được tại sao khách hàng mua hoặc không mua hàng của 
doanh nghiệp. 


1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG 


†. Khái niệm thị trường theo quan điểm Marketing 

Trong kinh tế thương mại, thị trường được định nghĩa là nơi diễn ra trao đổi 
mua bán về một loại hàng hóa nào đó trên thị trường giữa người bán và người 
mua, dưới sự đẫn dắt về giá cả. Ở khái niệm này, thị trường đồi hỏi phải có một 
không gian cụ thể và được hoạt động trong một thời gian cụ thể. Nhu cầu của 
người mua đã gặp khả năng cung cấp của người bán dưới sự dẫn dắt của giá cả. 

Dưới góc độ Marketing, :h¿ trường được coi là tập hợp khách hàng hiện có 
và sẽ có của doanh nghiệp có chung một nhụ cầu hay mong muốn, sẵn sàng và 
có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhụ cầu hay mong muốn đó. 

Thị trường theo quan điểm Marketing không coi trọng yếu tố địa điểm và 
thời gian để diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán. Khoa học công nghệ luôn 


14 


phát triển mạnh mẽ, môi trường cạnh tranh thì gay gắt, thị trường có thể hoạt 
động 24/24h trong ngày. Hơn nữa, khách hàng không cần đi đến một địa điểm 
cụ thể để mua sản phẩm mà có thể đặt mua thông qua báo - tạp chí, điện thoại, 
viết thư, mạng Internet, các đơn vị sản xuất sẽ giao hàng trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đến tận nhà cho khách hàng bất kể thời gian nào. 


2. Phân đoạn thị trường 


2.1. Khái niệm phân đoạn thị trường 

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp không thể không thực 
hiện các phân đoạn thị trường bởi nhiều ích lợi mà nó đem lại. Vậy phân đoạn 
thị trường là gì? 

Phân doạn thị trường là việc phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm 
khách hàng đồng nhất có đặc điểm và nhu câu cơ bản giống nhau. Điều đó cho 
phép công ty xây dựng một chương trình Marketing phù hợp với nhu cầu và 
phân đoạn đã lựa chọn. Mà việc này, công ty không thể làm được nếu để 
nguyên thị trường thành một khối. 

2.2. Lợi ích của phân đoạn thị trường 

- Xác định nhu cầu của nhóm khách hàng một cách chính xác, từ đó công 
ty hiểu rõ khách hàng mục tiêu để phục vụ họ tốt hơn. 

- Hoạt động Marketing nhằm đáp ứng nhu cầu của một nhóm người sẽ có 
hiệu quả hơn nhiều so với Marketing hướng tới tất cả các đối tượng khách hàng 
tiềm năng. 

- Việc phân đoạn thị trường sẽ cho phép khai thác tốt nhất tiềm năng của 
thị trường qua việc tối ưu hóa thị trường mục tiêu và lựa chọn những đoạn thị 
trường hứa hẹn nhất. Sau đó, sản phẩm cũng sẽ được hiệu chỉnh cho phù hợp 
với nhu cầu của khách hàng. Từ đó hình thành lực lượng khách hàng trung 
thành với nhãn hiệu của công ty. Điều này được xem như "vốn liếng 
Marketing", một loại tài sản hữu hình mỗi của Công ty. 

Các doanh nghiệp thực hiện phân đoạn thị trường của mình để xác định các 
nhóm khách hàng mục tiêu mà họ có thể phục vụ tốt nhất. 

2.3. Yêu cầu của phân đoạn thị trường 

Hoạt động tìm kiếm thị trường có hiệu quả đòi hỏi việc phân đoạn thị 
trường đảm bảo được những yêu cầu cơ bản sau: 

- Đo lường được: Yêu cầu này là tối cần thiết để dự báo khối lượng tiêu 
thụ, chỉ phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. 


15 


- Có quy mô đủ lớn: Việc phân đoạn thị trường phải hình thành được những 
đoạn có quy mô đủ lớn để có thể hứa hẹn một số lượng khách hàng đảm bảo 
khả năng sinh lời. 

Khi thực hiện một chương trình Markcting riêng cho đoạn thị trường đó,- 
doanh nghiệp sẽ có dòng tiền thu lớn hơn dòng tiền chỉ. 

- Có thể phân biệt được: Nếu các đoạn thị trường được hình thành không 
có sự khác biệt có thể nhận thấy được thì khó lòng thiết kế được các chương 
trình Marketing riêng. Ví dụ, những người phụ nữ có gia đình và không có gia 
đình đều có nhu cầu tương tự nhau về muối ăn. Điều đó cũng có nghĩa là việc 
phân đoạn thị trường thành hai nhóm tiêu thức “có gia đình" và "độc thân" 
không còn là cần thiết. 

- Có tính khả thị: Sau khi doanh nghiệp tiến hành phân đoạn thị trường, có 
thể sẽ có vô số các đoạn thị trường khác nhau được hình thành với các cơ hội 
kinh doanh khác nhau. Các hoạt động Marketing của doanh nghiệp phải có đủ 
nguồn lực để xây đựng, thực hiện các chương trình Marketing hiệu quả có thể 
thu hút và phục vụ những đoạn thị trường đó. 

VÍ dụ: Một hãng hàng không nhỏ phát hiện được một số đoạn thị trường 
vận chuyển ở nước ngoài, nhưng do quy mô của họ quá nhỏ, cơ sở vật chất 
chưa đủ mạnh nên không thể thực hiện được hợp đồng vận chuyển với các quốc 
gla khác nhau. 

2.4. Các tiêu thức phân đoạn thị trường phổ biến 

Có nhiều cách thức để phân đoạn thị trường. Các nhà hoạt động thị trường 
đưa ra 4 tiêu chí lớn, chủ yếu được phân đoạn thị trường người tiêu dùng, đó là: 

- Phân đoạn theo yếu tố địa lý. 

- Phân đoạn theo yếu tố nhân khẩu học. 

~ Phân đoạn theo yếu tố tâm lý, 

~ Phân đoạn theo yếu tố hành vi mua hàng. 

3.4.1. Phân đoạn theo yếu tố địa lý 

Có rất nhiều sản phẩm khi muốn mở rộng sản xuất kinh đoanh thì cần phải 
nghiên cứu, xem xét đối tượng khách hàng dựa vào địa lý, do có sự khác nhau 
về thói quen, phong tục tập quán tiêu dùng, đặc điểm văn hóa, giao thông, thời 
tiết hay khí hậu... Các vùng địa lý khác nhau dẫn đến tâm lý, thị hiếu, thu nhập, 
dân số... của mỗi vùng là khác nhau, 

Chẳng hạn như phong tục của người theo đạo Hồi ở các nước Trung Đông 


lồ 


là không ăn thịt lợn, họ còn cho rằng Chúa ngự trị trên bộ râu đàn ông nên họ 
không có thói quen ăn thịt lợn và cất tóc, cạo râu thường xuyên. Do đó, nếu các 
công ty kinh doanh thịt lợn xuất khẩu chưa thông hiểu thói quen, tập quán của 
các nước Trung Đông thì không thể bán được thịt lợn cũng như bàn dao cạo râu 
ở khu vực này, ộ 

Như vậy, nếu doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường đến khu vực nào thì 
phải có các hoạt động nghiên cứu nhu cầu, tâm lý thói quen tiêu dùng, phong 
tục tập quán ở nơi đó để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp. 

2.4.2. Phân đoạn theo yếu tố nhân khẩu học 

Mọi sản phẩm khi muốn phân đoạn thị trường để tăng thị phần thì đều liên 
quan đến các yếu tố thuộc về nhân khẩu học. Tuổi, giới tính và thu nhập là ba 
yếu tố quan trọng nhất trong phân đoạn theo nhân khẩu học. 

* Phân đoạn theo tuổi và giai đoạn sống 

Nhu cầu và khả năng của người tiêu dùng thay đổi theo tuổi tác và theo sự 
thay đổi về nghĩa vụ gia đình. Giai đoạn sống được phân chia thành: trẻ sơ 
sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên và người già. Về tuổi được 
phân chia thành: 4-6 tuổi, 6-8 tuổi, 12-19 tuổi... 

Lứa tuổi khác nhau có tâm sinh lý khác nhau nên cần có sự khác nhau vẻ 
sản phẩm, ví dụ như: màu sắc (quần áo, mũ, túi xách...), chất liệu, tốc độ (xe 
máy, ôtô), kiểu dáng... 

- Tuổi trẻ ưa thích các sản phẩm có nhiều hình thức đẹp và luôn thay đổi, 
họ quan tâm đến các dịch vụ kèm theo và các đặc tính của sản phẩm: 

+ Mầu sắc sặc sỡ, tươi trẻ và năng động, 

+ Kiểu dáng mới lạ, độc đáo hoặc ngộ nghĩnh gây ấn tượng. 

+ Hiện đại, năng động, đa năng, 

+ Mang tính đồng bộ, complete và thời trang. 

- Tầng lớp trung niên và cao tuổi ưa thích các sản phẩm có chất lượng cao 
và giá cả thường được quan tâm hàng đầu, cụ thể là các sản phẩm có đặc tính: 

+ Gam màu sẵm hoặc trầm. 

+ Đơn giản về hình đáng và tính năng sử dụng. 

+ Có chất lượng cao, sự danh tiếng, sử dụng lau bền... 

* Phân đoạn theo giới tính 

Các sản phẩm như: quần áo, đồ dùng chăm sóc tóc, mỹ phẩm, báo - tạp chí, 


17 


Ôtô, xe máy, mùi vị... đã có sự phân chia theo giới tính từ lâu đời. Chẳng hạn 
như nước hoa: mùi hương dành cho nữ giới thường có mùi "ngọt, lan tỏa”, còn 
dành cho nam giới lại có mùi hương "hắc và thoang thoảng". 

Tâm lý mua hàng của nữ giới và nam có sự khác biệt lớn. Nữ giới thường 
mua hàng vào những thời gian rảnh rỗi; ra quyết định mua hàng lâu bởi họ 
thích tham khảo nhiều ý kiến; ưa thích các sản phẩm đẹp cũng như mọi dịch vụ 
kèm theo sản phẩm. Nam giới thì ngược lại, họ ưa những gì mới lạ, mạo hiểm 
và thích khám phá, không cần tham khảo nhiều ý kiến khi mua hàng nên ra 
quyết định mua rất nhanh chóng. 

Chính những tâm lý mưa hàng của nam và nữ khác nhau thì mỗi doanh 
nghiệp sẽ có các hoạt động Marketing phù hợp để kích thích sự mua hàng của 
họ nhiều hơn. Với nữ thì cách bày hàng phải đa dạng, phong phú, bắt mắt, sản 
phẩm thì mang tính "bộ sưu tập" và phải có đội ngũ bán hàng giỏi để tư vấn và 
thuyết phục phái nữ mua hàng. Trong khi đó, cách bài trí sản phẩm, quảng cáo 
và bán hàng đối với nam phải mang một phong cách nam tính, lịch sự sang 
trọng hay khỏe khoắn, hiện đại và năng động. 

* Phân đoạn theo thu nhập 

Ngoài việc nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, các công ty còn phải tính 
đến khả năng chỉ trả của họ. 

Những người có thu nhập cao ưa dùng những sản phẩm cao cấp, xa xi, 
"sành điệu", độc đáo, đặc biệt thậm chí là lập dị khác người để phô trương sự giàu 
có. Chính vì vậy, giá thành sản phẩm thường cao kèm theo chất lượng sản phẩm 
cũng như dịch vụ phải hoàn hảo. Đây là đối tượng khách hàng khó tính, đòi hỏi 
nhiều yêu sách khi mua. Tuy nhiên, nếu đáp ứng được những yêu cầu cao cấp 
của đối tượng khách hàng, doanh nghiệp có thể thu được siêu lợi nhuận. 

Đối với mức 0t nhập trưng bình, người tiêu dùng cần những sản phẩm trên 
mức bình thường. Họ không mua nhiều hàng như những người có thu nhập cao 
nhưng đã chọn mưa thì cẩn thận và chất lượng. 

Những người có ¡iu nhập thấp thường mua ít sản phẩm và giá thấp là yếu 
tố quan tâm hàng đầu mà không coi trọng nhiều đến chất lượng, mẫu mã kiểu 
dáng đẹp bởi những yếu tố này sẽ làm cho giá thành sản phẩm cao hơn. 

Tùy theo khách hàng có mức thu nhập khác nhau mà công ty có những 
chiến lược Marketing khác nhau về: 

+ Sản phẩm - dịch vụ cung cấp. 

+ Thái độ phục vụ. 


18 


+ Dịch vụ sau bán hàng. 

+ Giá thành. 

2.4.3. Phản đoạn theo yếu tố tâm lý 

Khi thu nhập tăng lên, đời sống vật chất và tính thần của người dân thay 
đổi thì yếu tố tâm lý càng được quan tâm trong danh mục những vấn đề cần 
nghiên cứu về khách hàng. Tiêu chí phân đoạn này gồm sở thích theo địa Vị xã 
hội hoặc phong cách sống của người tiêu đùng. 

* Phán đoạn theo vị trí xã hội 

Vị trí xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sở thích của một người nào đó và rất 
khó thay đổi theo thời gian ngay cả khi thu nhập của họ tăng lên, Ở vị trí nào thì 
người tiêu dùng muốn mua sản phẩm tương ứng với vị trí của mình trong xã hội. 

* Phân đoạn theo phong cách sống 

Phong cách sống có ảnh hưởng đến việc một người muốn mua gì và những 
thứ họ mua thể hiện phong cách sống đó, được gọi là cá tính. Các công ty sử 
dụng các phân đoạn này để giới thiệu sản phẩm tới những đối tượng quan tâm 
đến sức khoẻ, những người sống sôi nổi, lãng mạn, trang trọng, lịch sự hay 
những người quan tâm đến bảo vệ môi trường. 

Chẳng hạn, đối với sản phẩm là ôtô, xe máy, ngoài việc phân đoạn theo các 
tiêu chí khác thì nhà sản xuất còn phải tính đến sự trẻ trung, mạnh mẽ, hiện đại 
qua kiểu dáng và tính năng sử dụng của động cơ. 

2.4.4. Phân đoạn theo yếu tố hành vỉ mua hàng 

Phân đoạn theo yếu tố này thường dựa vào 5 yếu tố: thời gian mua hàng, 
những lợi ích khách hàng tìm kiếm, tình trạng sử dụng, mức độ sử dụng và mức 
độ trung thành với sản phẩm. 

* Phân đoạn theo thời gian mua hàng ở đây được thể hiện các thời điểm 
khác nhau trong ngày, trong tháng hay trong năm. Thời điểm trái vụ thì cần có các 
chương trình khuyến mãi rầm rộ và gia tăng các địch vụ kèm theo sản phẩm để 
kích thích nhu cầu mới. Thời điểm chính vụ thì chủ yếu cần có sự giảm giá 
thành và tăng cường chất lượng sản phẩm để giữ khách hàng truyền thống. 

* Phân đoạn theo lợi ích khác nhau doanh nghiệp có thể cung cấp ra thị 
trường các sản phẩm khác nhau. Chẳng hạn, cùng là đầu gội đầu của công ty 
Dnilever, nhưng có nhiều loại: trị gầu có Clear, óng mượt có Sunsilk, dưỡng ẩm 
có Dowe... Mỗi một sản phẩm mang tính năng sử dụng khác nhau thì phải có 
chương trình Marketing riêng mang tính chuyên sâu. 


19 


* Phân đoạn theo tình trạng sử dụng là nói đến khách hàng mới hay khách 
hàng truyền thống. 

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp cần luôn chú trọng quan tâm đến 
khách hàng truyền thống bằng việc giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm và 
tặng quà khuyến mãi. Chỉ phí để giữ một khách hàng truyền thống chỉ bằng 
một phần ba chỉ phí để lôi kéo một khách hăng mới. Bởi vì họ đã quen với sản 
phẩm, với giá cả và địa điểm mua hàng, không phải mất nhiều thời gian cân 
nhắc đắn đo khi mua. Việc giữ được khách hàng truyền thống đồng nghĩa với 
việc phải xây dựng được thương hiệu mạnh cho sản phẩm. 

Với những khách hàng mới thường phải mất nhiều thời gian và chỉ phí để 
ra quyết định mua. Họ phải tìm kiếm thông tin về sản phẩm, so sánh cân nhắc 
với nhiều sản phẩm khác nhau, thăm dò ý kiến những người đã dùng sản phẩm, 
tìm kiếm địa điểm bán.... Đối với khách hàng này, doanh nghiệp cần phải chú 
trọng nhiều đến các hoạt động quảng cáo, chào hàng, khuyến mãi và có các 
nhân viên bán hàng giỏi để giải đáp thắc mắc của khách hàng, từ đó có thể tư 
vấn và thuyết phục họ nảy sinh nhu cầu mới. 

* Phân đoạn theo mức độ sử dụng 

Theo tiêu chí này, các nhà nghiên cứu thị trường chia khách hàng thành các 
nhóm căn cứ vào tần suất sử dụng sản phẩm - sử dụng ít, trung bình và sử dụng 
nhiều. Số người sử dụng nhiều thường chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường 
nhưng lại có tỷ lệ cao trong tổng mức sử dụng sản phẩm. 

* Phân đoạn theo mức độ trung thành với sản phẩm là phân đoạn khách 
hàng theo mức độ trung thành với một sản phẩm nào đó. Nghiên cứu, tìm hiểu 
những khách hàng ít trung thành để tìm hiểu khách hàng mua gì từ những sản 
phẩm của đối thủ cạnh tranh và tại sao. Từ đó sẽ có hướng cải tiến và điều 
chỉnh sản phẩm sao cho đáp ứng được như cầu tiêu dùng ở mức cao nhất. 

Chẳng hạn, đoanh nghiệp bột giặt Hương Quỳnh tìm hiểu thấy khách hàng 
trung thành của mình là những người có thu nhập thấp và đông con. 


H. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 


1. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu thị trường 

Bất kỳ công ty nào cũng đều cần có thông tin về khách hàng để biết xem 
họ là ai, cần thỏa mãn những nhu cầu gì, và mua hàng như thế nào. Nhiều công 
ty có quy mô nhỏ nên chủ doanh nghiệp có thể biết về khách hàng của họ ngay. 


20 


Nhưng các công ty lớn có rất nhiều đối tượng khách hàng, họ cần nhiều thông 
tin ở mọi nơi để có thể định hướng kinh doanh cho các giai đoạn tiếp theo. 

Các công ty còn có được rất nhiều thông tin nhờ tiếp xức, quan sát, hỏi 
khách hàng. Điều tra về khách hàng không những hiểu rõ hơn về các nhu cầu, 
mong muốn của họ mà còn biết được họ đánh giá như thế nào về sản phẩm của 
đối thủ cạnh tranh. Các thông tin này rất quan trọng, nhưng cũng cần phải có 
thông tin hoàn chỉnh hơn, đặc biệt là khi thị trường càng trở nên cạnh tranh 
khốc liệt và thay đổi nhanh chóng. Mọi công ty đều rất cần hệ thống thông tin 
về khách hàng trong và ngoài nước, về đối thủ cạnh tranh và về những thay đổi 
chính sách của nhà nước, về luật pháp của các quốc gia. 

Ở các nước tiên tiến thì thông tin vẻ thị trường và đối thủ cạnh tranh được 
các công ty nghiên cứu, điểu tra thị trường thực hiện. Doanh nghiệp nào muốn 
có thông tin vẻ thị trường một sản phẩm nào đó một cách tổng thể hoặc thông tin 
về các đối thủ cạnh tranh phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua lại tin tức. 

Mọi đữ liệu về thị trường và khách hàng có thể giúp công ty hiệu chỉnh phương 
án kinh doanh của mình sao cho đạt được mục tiêu lợi nhuận là cao nhất. 

2. Nội dung nghiên cứu thị trường 

2.1. Quá trình nghiên cứu thông tin về khách hàng 

2.1.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu 

Trong giai đoạn đầu tiên, người nghiên cứu cần xác định chính xác vấn để 
và để xuất mục tiêu nghiên cứu. Nếu doanh nghiệp phát hiện rằng hàng hóa của 
mình bán được ít, hay lượng khách hàng của doanh nghiệp giảm sút, thì từ đó 
xuất hiện 2 vấn đề cần nghiên cứu: 

- Khách hàng hiểu gì khi mua hàng của doanh nghiệp? 

- Liệu có thể lôi kéo được số lượng khách hàng lớn hơn đến với sản phẩm 
của doanh nghiệp không? 

sau đó doanh nghiệp cần hình thành mục tiêu nghiên cứu. Những mục tiêu 
đó có thể là mục tiêu tìm kiếm hay thăm dò bằng việc thu thập thông tin. Ví 
dụ, vấn đề đặt ra là: 

Một công ty du lịch tổ chức các tour du lịch ở Huế cho khách hàng châu 
Âu và Nhật Bản nhận thấy rằng số lượng tour bán ra giảm 50%. Cần phải có 
các hành động cải thiện sự sút giảm đoanh số này: những nguyên nhân nào dẫn 
đến tình trạng đó? Làm thế nào tìm ra nguồn gốc? Cân phải làm gì để cải thiện 
tình hình này? 


21 


Thông tin từ các báo ở Huế cho thấy lượng khách tại đây sút giảm 40% từ 
một năm qua. Tuy nhiên, người ta ghi nhận là ngành du lịch Việt Nam đang 
phát triển. Vì thế, cần phải nghĩ đến khả năng tìm nguồn khách thay thế. 

Mục tiêu của nghiên cứu 

- Tìm hiểu sự tăng giảm lượng khách du lịch của công ty và của các đối thủ 
cạnh tranh. ` 

- Xác định rõ loại khách hàng nào đang sút giảm và xem có những khách 
hàng mới đến Huế không? 

- Xác định những điều mong đợi và động cơ của khách du lịch ngoại quốc 
và Việt Nam. 

2.1.2. Từn kiếm nguồn tài liệu 

Công ty có thể tự nghiên cứu về khách hàng thông qua 2 nguồn: thông tin 
sơ cấp và thứ cấp. 












Bên trong 





Bên ngoài 
Nguồn tài liệu 
thứ cấp 
DOANH 
NGHIỆP 
Nguồn tài liệu 
Sơ cấp 


Hình 1: Sơ đô thu thập thông tin về khách hàng 


















Quan sát 


22 


* Nguồn tài liệu thứ cấp 

Việc nghiên cứu bát đầu từ việc thu thập thông tin thứ cấp, bao gồm nguồn 
tài liệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp: 

- Nguồn tài liệu bên trong: Hay còn gọi là hệ thống báo cáo nội bộ, là 
những thông tin có được từ hồ sơ lưu trữ sắn CÓ của công ty. 

Nguồn tài liệu bên trong doanh nghiệp bao gồm: 

+ Báo cáo về lỗ - lãi, tồn kho, 

+ Báo cáo của các cửa hàng, các đại: lý của công ty. 

+ Các đơn đặt hàng, kèm theo các phiếu bảo hành. 

+ Danh sách gửi thư quảng cáo, thiếp chúc mừng nhân dịp lễ tết hoặc sinh 
nhật của khách hàng. 

+ Các báo cáo nghiên cứu trước đó. 

Từ những nguồn tài liệu trên, chúng ta có thể khái quát được số lượng hàng 
hóa được mua tập trung ở đối tượng khách hàng nào, sự quan tâm và dịch vụ 
chăm sóc khách hàng của công ty về những khách hàng truyền thống và khách 
hàng mới ở mức độ nào,... từ đó có thể có những kết luận sơ bộ. 

- Nguồn tài liệu bên ngoài: Gôm các tài liệu đã xuất bản hay các tài liệu 
thương mại. Tài liệu đã xuất bản có thể tìm thấy ở các thư viện công cộng, thư 
viện các trường đại học, các cơ quan, tổ chức và trên mạng Internet. Các tòa 
soạn báo - tạp chí, đài phát thanh và truyền hình thường cung cấp thông tin về 
độc giả hay khán thính giả của mình cho các doanh nghiệp muốn sử dụng dịch 
vụ quảng cáo của họ. 

Tài liệu thứ cấp là xuất phát điểm của việc nghiên cứu. Chúng là nguồn rẻ tiền 
và để chấp nhận được. Tuy nhiên phải xem xét kỹ lưỡng vì có thể đó là những tài 
liệu đã bị cũ, không chính xác, thiếu sự liên hoàn, thiếu sự thống nhất logic, không 
dây đủ và độ tin cậy thấp. Trong trường hợp đó phải tốn kém thêm chỉ phí tiền bạc 
và thời gian cho việc tiến hành thụ thập lại, bổ sung cho tài liệu thứ cấp. 

* Nguôn tài liệu sơ cấp 

Hầu hết các cuộc nghiên cứu Marketing cần tiến hành thu thập các tài liệu 
sơ cấp. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý thường quy việc thu thập tài liệu sơ cấp 
như là phỏng vấn, nhưng trong thực tế thì có nhiều cách thức khác nhau, 

Phương pháp quan sát 

Phương pháp quan sát là việc nhân viên nghiên cứu thị trường quan sát một 


23 


tình huống mua của khách hàng. Người nghiên cứu có thể nghe mọi người nói 
8Ì VỀ công ty mình, quan sát xem người ta nói gì về sản phẩm của mình và của 
đối thủ cạnh tranh. 

Phương pháp quan sát mang tính khách quan nên độ chính xác là khá cao, 
tuy sẽ mất nhiều thời gian nhưng lại ít tốn kém nhất trong các phương pháp thu 
thập thông tin sơ cấp khác. l 

Phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả tại các cửa hàng tự phục vụ. Ở 
Việt Nam, phương pháp này khó có thể thực hiện được nhiều. 

Phương pháp trao đổi 

Các nhà hoạt động thị trường trao đổi với khách hàng để lấy được thông tin 
cần thiết, đưới hình thức hỏi đáp. Phương pháp này linh hoạt hơn phương pháp 
quan sát, nhanh hơn và đôi khi đỡ tốn kém hơn các phương pháp khác. 

Phiếu điều tra là phương pháp thu thập thông tin sơ cấp về khách hàng phổ 
biến nhất. Trong đó, bảng câu hỏi được soạn thảo cẩn thận đảm bảo tính logic 
và người được hỏi có thể dễ dàng trả lời, tạo được tâm lý thoải mái cho người 
được hỏi. Sau đó, phải lấy mẫu thử nghiệm để loại bỏ những thiếu sót đã được 
phát hiện ra trước khi bắt đầu sử dụng rộng rãi. Thứ tự câu hỏi phải đảm bảo 
tính logic, nội dung câu hỏi phải đảm bảo có được những thông tin mà doanh 
nghiệp cần biết. 

Về hình thức, có 2 dạng câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Dưới đây là một số ví 
dụ về 2 loại câu hỏi này. 


CÁC THỨC 
ĐẶT CÂU HỎI 


1. Phân chia 
theo giá trị 


Biểu 2: Các ví dụ về đạng câu hỏi mở 





VÍ DỤ VỀ CÂU HỎI MỞ 






Việc tăng độ dưỡng ẩm trong dầu gọi đầu trong thời gian tới là: 









n i : sn mác? 
TT TT ———_°_. : 
Tuyệt hảo ¡| Rấtốt Tốt ' Khá ' Trung bình ị Không nên 


Việc tách riêng dầu sả thành sản phẩm riêng, độc lập với dầu gội đầu trong | 
thời gian tới là: 
mm... sẻ ẽy yẽnnntn" 
































Tuyệt hảo ' Rất tốt Tốt Khá ! Trung bình , Không nên 


24 


CÁC THỨC ; 
VÍ DỤ VỀ CÂU HỒI MỞ 


Việc đa dạng hóa sản phẩm dầu gội thông qua các lợi ích của nó đem lại 





khác nhau " 
2. Phân cha theo TT TT . .“.. s.. 
tầm quan trọng G Le 2À bi T _ s 
Cựckỳ ¡| Rấtquan ' Tươngđối Không  Ì Hoàn toản không 
quan trọng trọng : quantrọng quan trọng quan trọng 
Đánh giá sản phẩm bo có SUNSILK c của công BÀ Unilever 
3.Phán gi heo |ĐÖẩmcap mm... | Đ@ẩmthấp — 
nghĩa từ Độ dưỡng c cao. | ị (Độ dưỡng thấp. 
Giá thành cao : ị IS y ¿ -Giá thành thấp 





Sản phẩm dầu gội SUNSILK của công ty Unilever nên tăng độ dưỡng 20% 
4. Câu hồi đề nghị trong thời gian tới 
trả lời mức độ đồng 1 ị 2 

























Hoàn toàn đồng ý | Đồng Ị | Không thến nói được Ì ¡ Không đồng ý 
†>Những loại dầu gội đầu nào của GẮng ty Dnilerver được các thành viên 


khác nhau nhau trong. gia đình bạn sử dụng? 
- Dove [1 - SunsÌk mật ong  -Qear [Ï -Sunskbỏkết L1 


2> Khi chọn mua dầu gội đầu, bạn quan tâm nhất 3 tiêu chí nào trong số 
tiêu chỉ sau đây: 


5, Câu hỏi có nhiều 
lựa chọn 













¡ Công dụng - 





ˆ Dụng tích ị 
- Khi cần gội đầu, bạn có muốn dùng loại dầu gội Dove 
Có Không LÌ] 










6. Câu hỏi có hoặc 
không 






- Khi cần gội đầu, bạn có muốn dùng dầu sả Dove 
Ẳœ LÌ Không LÌ] 







Nhìn chung, các doanh nghiệp dùng câu hỏi mở nhiều hơn, bởi vì người 
được hỏi không bị gò bó về sự trả lời. Việc hình thành bảng câu hỏi được sắp 
xếp thứ tự câu hỏi một cách khoa học và logic là hết sức cần thiết. Ngoài ra, 


25 


người nghiên cứu phải sử dụng các từ đơn giản không bao hàm nhiều nghĩa. 
Trước khi bất đầu sử dụng rộng rãi bảng câu hỏi nên có thử nghiệm sơ bộ, sau 
đó có sự điều chỉnh lần cuối. Kết thúc bảng câu hỏi thường nên có câu kết là: 
Bạn có dùng (hoặc tiếp tục dùng) sản phẩm của công ty chúng tôi trong thời 
gian tới không? 


Biểu 3: Các ví dụ về dạng câu hỏi đóng 
CÁC THỨC ĐẶT ¿ š 
CÂU Hồi Ni VÍ DỤ VỀ CÂU HỎI ĐÓNG 
1. Câu hỏi mang An \ Am BS) 
- tính nghị luận -Í Bạn có ý kiến gì về công ty hàng không Việt Nam Airlines! 
SN Bạn quan tâm đến yếu tố nào đầu tiên khi nghe các từ sau: 
. Lựa chọn _ Truy : TN- 
lập hợp từ Tun ứng hàng không của hãng...... 
k | - Việt Nam Airlines....... 
lả. Hoàn thành câu | Khi tôi lựa Chọn hãng hàng không, điều chính yếu là 
Bạn có ý kiến gì về đồ ăn trên các tuyến bay của hãng Việt Nam Airlines? 


D=--!' 1). f j.. xÓ) 





Thơm, ngon, 
ít chất béo 
nhưng chưa 

đa dạng 





Ý kiến 
của bạn 
là gì? 


4. Điền ý kiến có 
sự tham khảo 






















L | 


Phương pháp trao đổi có thể sử dụng các hình thức tiếp xúc với khách hàng 
cơ bản: qua điện thoại, qua thư gửi, tiếp xúc trực tiếp, phỏng vấn nhóm. 

Sau khi thông tin đã được thu thập thì các nhân viên Marketing của công ty 
cần tiến hành tổng hợp, phân tích và báo cáo. Bảng báo cáo nghiên cứu về thị 
trường sẽ giúp cho doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, dịch vụ, giá cả hay các 
hoạt động khuếch trương sản phẩm. 

2.2. Quá trình mua hàng của người tiêu dùng 

Có nhiều đối tượng khách hàng mua, ví dụ như: các tổ chức, các đơn vị mua 
nguyên vật liệu về sản xuất..., tuy nhiên, trong khuôn khổ giáo trình này, tác giả 
chỉ đề cập đến quá trình mua hàng của người tiêu dùng. Bởi vì người tiêu dùng 
có tần suất mua hàng nhiều nhất, phổ biến nhất của các loại hình đoanh nghiệp. 


26 


Quá trình này bao gồm 5 giai đoạn: 


Nhận biết Tìm kiếm Đánh giá các Quyết Đánh giá 
nhu cầu thông tin khả năng định mua Sau khi mua 


Hình 2: Sơ đô khái quát quá trình mua hàng của người tiêu dùng 





2.2.1. Nhận biết nhu cầu 


Bước khởi đầu của tiến trình mua là sự nhận biết về một nhu cầu muốn 
được thỏa mãn của người tiêu dùng. Nhu cầu có thể do một động lực bên trong 
như đói, khát, cô đơn - hay do một động lực bên ngoài thúc đẩy. Chẳng hạn, 
việc nhìn thấy ổ bánh mì nóng giòn kích thích cảm giác đói ở một người nào 
đó; xem chương trình quảng cáo về du lịch thấy hấp dẫn, ngay lập tức khách 
hàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ năm nay hoặc năm tới. 

Ở giai đoạn này, nhiệm vụ của các nhà Marketing là xác định xem có 
những loại nhu cầu nào được phát sinh? Cái gì tạo ra nhu cầu đó và người mua 
muốn thỏa mãn chúng bằng những sản phẩm nào? Một nhu cầu mới nảy sinh 
cần có những sản phẩm mới để đáp ứng. Sau đó quảng cáo rộng rãi cho công chúng 
biết. Chẳng hạn, công ty Kova nhận thấy nhiều người có tường nhà bị nấm mốc 
nên chế tạo ra một loại sơn đặc biệt để chống nấm. Công việc tiếp theo là công 
ty quảng cáo rộng rãi để mọi người cùng biết về giải pháp mới này. 

Ví dụ khác, để có bữa ăn ngon đảm bảo giá trị đỉnh dưỡng và ẩm thực giải 
trí, cần có nhiều gia vị gia giảm để nấu nướng cho các gia đình. Công việc bận 
rộn đã không cho phép các bà nội trợ dành nhiều thời gian cho công việc này. 
Họ cần những gia vị đã được chế biến sản. Sản phẩm bột nêm Knorr đã đáp 
ứng được nhu cầu này. 

2.2.2. Từm kiếm thông tin 

Khi sự thôi thúc của nhu cầu đủ mạnh, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin 
liên quan đến sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của mình. 

Trong giai đoạn tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng có thể quan tâm hơn 
đến các quảng cáo về các sản phẩm có liên quan, đọc báo chí, tìm trên Internet, 
tới cửa hàng hỏi người bán, hỏi bạn bè, người thân để có thông tin và lời 
khuyên, tư vấn tiêu dùng. 


27 


Các công ty muốn biết người tiêu dùng lấy thông tin ở đâu để họ có thể 
cung cấp thông tin cho khách hàng tới đó. Quảng cáo và bán hàng trực tiếp rất 
quan trọng trong giai đoạn này bởi có thể thông qua đó hướng dẫn và thuyết 
phục giúp khách hàng tìm hiểu về sản phẩm. 

Công ty Kova quảng cáo sơn chống nấm trên tạp chí "Nhà đẹp” và có một 
gian trưng bày một hội chợ về làm đẹp nHà ở, đồng thời có sự tư vấn trả lời 
miễn phí những thắc mắc của khách hàng, 

Trong bước này, các nhà hoạt động thị trường cần phân tích được: 

- Những nguồn thông tin chủ yếu nào mà khách hàng tìm đến để thu thập 
những thông tỉn có liên quan đến sản phẩm mà họ định mua. 

- Nguồn thông tin nào gây ảnh hưởng quan trọng tới việc khách hàng tìm 
đến sản phẩm của doanh nghiệp. Những thông tin nào ảnh hưởng lớn đến việc 
khách hàng lựa chọn các phương án khác thay thế. 

- Những thông tin nào phù hợp để người mua dễ đàng và thuận lợi trong 
việc xử lý thông tin mà họ cần. 

3.2.3. Đánh giá các phương án 

Khi đã có trong tay nhiều nhãn hiệu cho cùng một sản phẩm, người tiêu 
dùng sẽ đánh giá các phương án có khả năng thay thế nhau để đi đến lựa chọn 
cuối cùng về nhãn hiệu quyết định mua. 

Yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất đối với quyết định mua của khách hàng đó 
là sở thích của người đó về sản phẩm đang được bày bán. Sau đó, khách hàng 
quan tâm đến mức giá cả mà doanh nghiệp đã định để từ đó cân đối ngân sách 
mua và quyết định thời điểm nào mua là hữu ích nhất. 

Đôi khi việc đánh giá dựa trên những tính toán thận trọng và tư duy logic, 
nhưng đôi khi lại theo cảm tính. Chẳng hạn quyết định mua đầu gội đầu vì 
những tính năng sử dụng của nó như: trị gầu, mượt tóc, dưỡng ẩm. Tuy nhiên, 
cũng có những yếu tố về tình cảm như bày hàng đẹp mắt, quảng cáo và quà 
tặng đặc biệt hấp dẫn, hay nhân viên bán hàng thuyết phục được họ. 

Vấn đề quan trọng nhất của các nhà hoạt động thị trường cần phải phân 
tích được trong giai đoạn này là: quan điểm và thái độ của người mua trong 
việc đánh giá các nhãn hiệu có khả năng cạnh tranh với nhau. 

Các quan điểm và thái độ của khách hàng được tập trung ở một $ố khía 
cạnh sau: 

~ Người mua thường coi sản phẩm là một zâp hợp các thuộc tính: 


28 


+ Đặc tính kỹ thuật, lý - hóa: Công thức, thành phần, màu sắc, khổ, cỡ... 

+ Đặc tính sử đụng: Thời gian sử dụng, tính đặc thì, độ bền. 

+ Đặc tính tâm lý: Vẻ đẹp, Sự trẻ trung, sự thoải mái, mức độ hài lòng về 
sản phẩm ... 

+ Những đặc tính kết hợp: Giá cả, nhãn hiệu, đóng gói, địch Vụ... 

- Người tiêu đùng có thể phân loại sản phẩm về zmức độ quan trọng của các 
thuộc tính khác nhau. Cần phải phân biệt 2 khái niệm: "thuộc tính nồi bật" và 
"thuộc tính quan trọng". Ví dụ: Khi mua thực phẩm thì các thuộc tính về dinh 
dưỡng, độ an toàn của sức khỏe luôn ở vị trí số 1. Khi mua máy giặt thì độ bền, 
giá cả, dược coi là đáng chú ý nhất. 

- Người tiêu dùng có khuynh hướng xây dựng niềm tin của mình gắn với 
các nhãn hiệu. Họ đồng nhất một chuỗi niềm tin của mình về sản phẩm với 
hình ảnh về nhãn hiệu. Ví dụ: Niềm tín của người tiêu dùng về chiếc ô tô có 
chất lượng cao, sự šang trọng, giá cả đất... đồng nhất với nhãn hiệu 
MERCEDES - BENZ. 

Bán hàng trực tiếp có thể giúp thể hiện chất lượng và tính năng sản phẩm của 


Công ty so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, Điều này đặc biệt quan trọng 
khi người tiêu đùng đang lưỡng lự trước sự lựa chọn các sản phẩm với nhau. 

2.2.4. Quyết định mua 

Sau khi cân nhắc phương án là việc mua hàng. Đôi khi có những yếu tố 
không thể lường trước có thể làm người tiêu dùng đột nhiên thay đổi quyết 
định. Chẳng hạn, được mời tới dự một bữa tiệc sang trọng có thể khiến người 
khách mua ngay một đôi giày xịn và đắt tiền hơn so với ý định lúc ban đầu. 

Các công ty muốn giúp khách hàng hoàn thành giao địch trước khi có 
những yếu tố tác động khác. Có thể dùng biện pháp khuyến mãi, quảng cáo rầm rỘ 
để tạo động cơ khuyến khích người tiêu dùng mua hàng. Đồng thời, bán hàng trực 
tiếp có thể giúp đưa sản phẩm tới nơi thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. 

Ý định mua không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho quyết định mua cuối 
cùng bởi vì từ ý định mua hàng đến quyết định mua còn chịu sự chỉ phối của 
những yếu tố kìm hãm. 


29 





Thái độ của người khác 
(Gia đình, bạn bè, 
dư luận ...) 









Quyết định mua 








Những yếu tố hoàn cảnh 
(rủi ro, các điều kiện 
liên quan đến giao dịch, 
thanh toán...) 








Hình 3: Sơ đô biểu đạt các yếu tố kìm hãm quyết định mưa hàng 


Khi người tiêu dùng có ý định mua hàng thì đến khi ra được quyết định 
cuối cùng, họ còn có thể chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như thái độ của 
người khác hoặc các yếu tố do hoàn cảnh tác động. Mức độ ảnh hưởng của 
nhóm thái độ của người khác càng lớn nếu sự ngưỡng mộ, niềm tin của người 
tiêu đùng dành cho họ càng nhiều. 

Nếu gạt bỏ những rủi ro không thể lường được thì sự chỉ phối quyết định 
mua ở nhóm 2. Các hoạt động Marketing của doanh nghiệp được tập trung ở 
nhóm này. Các công ty muốn giúp khách hàng hoàn thành giao địch trước 
khi có những yếu tố tác động khác. Có thể dùng biện pháp khuyến mãi, quảng 
cáo rầm rộ để tạo động cơ khuyến khích người tiêu dùng mua hàng. Đồng thời, 
bán hàng trực tiếp có thể giúp đưa sản phẩm tới nơi thuận tiện hơn cho người 
tiêu dùng. 

2.2.5. Đánh giá sau khi mua 

Bán hàng chưa phải là đã xong đối với công ty. Khách hàng có thể thỏa 
mãn hay không thỏa mãn với sản phẩm và thường sẽ để ý tìm hiểu xem quyết 
định lựa chọn của mình có đúng đắn không. Từ đó doanh nghiệp sẽ biết được 
khách hàng có quyết định tiếp tục mua hàng hay không và khả năng "lan 
truyền” về sản phẩm với cộng đồng như thế nào. 

Chẳng hạn, khi mua một sản phẩm kem dưỡng da, người tiêu dùng sẽ rất để 
ý xem sự biến đổi làn đa của mình hàng ngày như: độ dưỡng ẩm, độ trắng 
sáng, không bị đầu bóng mặt, và điều quan trọng là mọi người xung quanh có 


30 


nhận thấy da mặt bạn có thực sự thay đối và khen người đó không. Sản phẩm 
đáp ứng tốt sự mong đợi và ước muốn của người tiêu dùng. 

Sự hài lòng hoặc bất mãn của người tiêu dùng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến 
thái độ của họ khi có nhu cầu mua lại sản phẩm và khi họ truyền bá về sản 
phẩm cho người khác. Theo các nhà Marketing thì "một khách hàng hài lòng là 
người quảng cáo tốt nhất của chúng ta". Nếu khách hàng không hài lòng, biểu 
hiện của họ là trả lại sản phẩm hoặc tìm kiếm thông tìn bổ sung nhằm giảm bớt 
sự khó chịu mà sản phẩm mang lại, Ở mức độ cao hơn, họ hình thành thái độ 
"tẩy chay", tuyên truyền xấu về sản phẩm, về doanh nghiệp. Tất cả các tình huống 
trên đều bất lợi cho quá trình mua tiếp theo của khách hàng. Tiếp nhận những 
phần nàn và khiếu nại của khách hàng luôn được các chuyên gia Marketing coi 
là con đường ngắn nhất, tốt nhất để biết được những gì khách hàng chưa hài 
lòng để từ đó điều chỉnh sản phẩm và các hoạt động Marketing của mình. 

Những nỗ lực Marketing nào đã đem lại cho khách hàng một thái độ thiện 
chí với nhãn hiệu của doanh nghiệp, thì đó chính là những giải pháp tốt giúp 
doanh nghiệp gia tăng thị trường và duy trì khách hàng trung thành. 

Doanh nghiệp thể sử dụng hình thức quảng cáo và bán hàng trực tiếp để 
khẳng định với người tiêu dùng rằng họ đã lựa chọn đúng. Thêm vào đó, doanh 
nghiệp cần có các hoại động khuếch trương hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng 
sau khi bán để củng cố niềm tin của họ về sản phẩm. 

Tóm tắt kiến thức 

1. Khác với các môn học khác, Marketing định nghĩa rằng thị trường là tập 
hợp khách hàng hiện có và sẽ có. 

2. Phân đoạn thị trường là chia thị trường thành những nhóm người mua 
riêng biệt vì mỗi nhóm đó có thể cần có những mặt hàng hay những hệ thống 
Marketing - mix riêng. Người ta phân đoạn thị trường theo các căn cứ: địa lý, 
nhân khẩu học, tâm lý, hành vi mua hàng. Công ty có thể lựa chọn một hoặc 
một vài đoạn thị trường mà thấy rằng sẽ bán được nhiều hàng và tạo quan hệ 
công chúng rộng rãi nhất. 

3. Nội dung của hoạt động nghiên cứu thị trường: Thu thập thông tin của 
khách hàng và quá trình mua hàng của người tiêu dùng. 

- Có nhiều cách để thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp về khách hàng. 
Bảng câu hỏi điều tra là phương thức, phổ biến nhất để lấy được thông tin sơ 
cấp bao gồm câu hỏi đóng và câu hỏi mở, 


31 


- Quá trình mua hàng của người tiêu dùng bao gồm 5 giai đoạn: Nhận biết 
nhu cầu —> Tìm kiếm thông tin —> Đánh giá các khả năng —> Quyết định mua 
—> Đánh giá sau khi mua. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng phải trải qua cả 5 
giai đoạn này. Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu xem khách hàng mục tiêu của 
mình đang ở giai đoạn nào để có những hoạt động Marketing kích thích VIỆC 
mua hàng nhanh chóng. : 


Bài tập ôn luyện kiến thức 
————.-.-___Ằ——__ 


Bài 1: Điền từ thích hợp vào ö trống 


1/ Khách hàng đi máy bay với mục đích: kính doanh, du lịch, vận chuyển hàng hóa, 
tiết kiệm thời gian. Hãng hàng không đã phân đoạn thị trường theo yếu tỡ................. 

2/ Cùng một màu sắc, một cỡ giầy của công ty Vìna Giầy nhưng có các mức giá 
thành: 70.000đ/đöi, 150.000đ/đôi, 300.000đ/đôi. Công ty đã phân đoạn thị trường 
theo yếu tố................ 


3/ Áo phông của Hanoximex có các kích cỡ: số 2, số 4, số 6, số 8, số 10, số 12, và 


cỡ S, M, L. Sự phân chia sản phẩm của công ty Hanoximex là sự phân đoạn thị 
trường theo yếu tố.................. 


4/ Phân chia thị trường thành khách hàng truyền thống và khách hàng mới là phân 
đoạn thị trường theo yếu tố............... 


5/ Phân đoạn thị trường theo yếu tố............... là việc phân chia thị trường theo căn cứ 
địa dư hành chính. 


Bài 2: Các sản phẩm sau đây, doanh nghiệp nên phân đoạn thị trường như thế 
nào để bán được nhiều hàng nhất? Tại sao? 

1/ Dầu gội Đ5Uà, 26021 teb du hen on hÂ đị 1n Kết gà Về 

2/ Cà phê Trung Nguyên.......................... no 

3/ Đồ gỗ nội thất................ 
4/ Nước mắm Phú Quốc.......... 
S/ Dịch vụ chiếu phim................ 
6/ Chăn - ga - gối - đệm....................... 
7/ Nước giải khát 






32 


Bài 3: Bài tập tình huống số 1 
CÔNG TY IPA - NIMA 


Những chiếc túi, ví thời trang mang nhãn hiệu Ipa - Nima không xuất hiện ồn ã, xô bồ 
trước công chúng mà chỉ được "khiêm tốn" trong tại hầu hết các khách sạn sang trọng 
nhất Việt Nam, nơi mà người ngoại quốc thường xuyên lui tới. 

Nhà thiết kế chính Christina Yu kiêm giám đốc lpa - Nima là một phụ nữ Hồngkông 
theo chồng tới Hà Nội sinh sống và thành danh chính từ những ý tưởng sáng tạo của mình 
kết hợp với chất liệu truyền thống và đôi bàn tay khéo léo của người thợ Việt Nam. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, Ipa - Nima đã thu hút được sự chú ý của thế giới đối với thời 
trang Việt Nam, như Tạp chí Discovery đã từng bình luận. 

Những sản phẩm của Yu trình làng đầu tiên tại Hội chợ nghề thủ công gây quỹ từ 
thiện dành cho những người hồi hương 1997 tại Hà Nội. Trong những gian hàng khác đều 
bán các sản phẩm mang đặc trưng của các dân tộc thiểu số Việt Nam, thì những chiếc tứi 
được thiết kế bằng tay từ hạt cườm, hạt xà cừ và sừng của Yu trở nên nổi bật. Thế nhưng 
ở Việt Nam, những sản phẩm này rất khó tiêu thụ. Nhiều người đã chân thành nói với Yu 
rằng " Chị phải xuất khẩu", Yu cũng nhận ra điều đó. 

Thiết kế cửa Yu hầu hết sử dụng chất liệu có sẵn tại các địa phương, mọi thứ từ đay, 
lụa, bạc, sừng bò, hạt cườm, gỗ, lưới kim loại. Ngoài ra, Yu cũng nhập khẩu nhiều bộ 
phận mà Việt Nam không có như quai túi kim loại, cả hạt cườm và sequin (đồ trang sức 
tròn đeo ở cổ áo). Theo Yu, cần phải làm như vậy để đạt mục đích kép là đáp ứng chính 
xác tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế và tạo ra thế giới màu sắc và hình dáng tỉnh tế 
hơn mà không dễ dàng được lặp lại ở Việt Nam. Thiết kế của Yu được báo chí quốc tế 
đánh giá là độc đáo và "khoa trương". 

Kể từ tháng 4 năm 1997 xuất khẩu sản phẩm đầu tiên, cho đến nay lpa - Nima có 
cửa hàng ở Hongkong, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản... với danh sách khách hàng trong 
mơ đối với bất cứ nhà thiết kế nào: cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, Toni Braxton, 
Dương Tử Quỳnh, Martha Stewart... 


Câu hỏi thảo luận 


1/ Phân đoạn của thị trường mà lpa - Nima nhắm đến là gì? Tại sao lpa - Nima lại tập 
trung vào lớp khách hàng này? 

2/ Tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của ipa - Nima? Hoạt động Marketing chủ 
đạo cho phân đoạn thị trường này là gì? 


Bài 4; Bài tập tình huống số 2 
CÔNG TY CÀ PHÊ VNC 


Phân tích hiện trạng: 


Hàng năm, lượng cà phê được tiêu thụ nội địa qua hệ thống các cửa hàng thực phẩm, 
các nhà hàng và khách sạn có giá trị ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 35 - 
40% là cà phê ở dạng tan và được đóng gói khô. 


33 


Tỷ lệ này còn tăng bởi người tiêu dùng ngày càng hướng tới sự tiện dụng của loại cà 
phê tan. 

Vấn đề cần giải quyết: 

Công ty VNC nhận thấy rằng những người nghiện cà phê và những người mới chỉ 
uống cà phê phin có lẽ không phải là khách hàng của loại sản phẩm mới này vì họ không 
quen uống cà phê trong cốc lớn và nhiều đường, sữa như đối với cà phê tan. 

Như vậy, tập khách hàng mục tiêu của sản phẩm này được xác định là những người 
thích uống cà phê nhưng không phải là dân nghiền, và tất cả những người đã quen tiêu dùng 
cà phê tan trong đó đối tượng thứ hai được coi là người tiêu thụ chủ yếu sản phẩm mới. 

Công ty nhận định, những người trước đây tuy quen uống cà phê tan vì tính tiện dụng 
của nó, nhưng họ vẫn chưa thật hài lòng với hương vị và độ đậm của loại cà phê ấy. Công ty 
còn cho rằng sản phẩm mới ra đời có thể chỉ phù hợp chủ yếu cho các đối tượng tiêu dùng ít 
ổi như một số hộ gia đình hoặc một số người quen uống cà phê nguyên chất mà thôi, như vậy 
cũng có nghĩa là đoạn thị trường này không thể đú lớn để công ty có lợi nhuận. 

Mục đích nghiên cứu thị trường: 

Nhằm xác định một hoặc một số đoạn thị trường bao gồm những người tiêu dùng 
tiềm năng nhất cho sẵn phẩm mới, đồng thời xác định được những lý do cơ bản nhất 
khiến những người tiêu dùng này chấp nhận sản phẩm. Những thước đo đo lường phản 
ứng của đối tượng được nghiên cứu bao gồm: 

1/ Họ là người quen uống cà phê phin hay cà phê tan. 

2/ Lượng cà phê họ tiêu thụ trong một khoảng thời gian. 

3/ Về khía cạnh tiện dụng nên sản phẩm mới có thể được dễ dàng chấp nhận nhất 
bởi những người độc thân, hoặc những hộ gia đình gồm nhiều người đi làm. Như vậy. 
người tiêu dùng tiểm năng sẽ được xác định tùy thuộc vào số lượng người lớn có trong gia 
đình và tình trạng công việc của họ. 

4/ Từ 3 - 6 tuần sau khi những gói này được gửi đi, công ty sẽ tiến hành những cuộc 
phỏng vấn, những người được phỏng vấn phải là người lớn và đã dùng thử sản phẩm mới. 

5/ Những người được phỏng vấn sau đó sẽ được phân thành 2 nhóm: 

+ Nhóm những người tiêu dùng tiềm năng. 

+ Nhóm những người tiêu dùng không tiềm năng. 

Tùy thuộc vào những đánh giá được thể hiện trên bảng câu hỏi đánh giá thái độ về 
sản phẩm của họ (được nêu ở phần sau). 

6/ Sau đó tất cả những người được phỏng vấn thuộc cả 2 nhóm sẽ được phân loại 
theo 3 thước đo mô tả: 


* Lượng cà phê được tiêu thụ | * Loại cà phê tiêu thụ * Số lượng người lớn đi làm 
- Nhiều: từ 3 tách trở lên - Chỉ cà phê nguyên chất, | trong gia đỉnh 
- Ít: từ 3 tách trở xuống - Chỉ cà phê tan. - Hộ độc thân. 
- Cả 2 loại trên. - Chỉ có bố hoặc mẹ đi làm. 
- Các trường hợp khác. 


Như vậy, những người được phỏng vấn được phân loại theo 3 tiêu thức: lượng cà phê 
họ tiêu thụ, số lượng người lớn trong gia đình và tình trạng công việc của họ. 
Thiết kế bảng câu hỏi: bao gồm 4 phần như sau: 


34 


(1). Các câu hỏi đo lường loại và khối lượng cà phê tiêu thụ, một số thông tin nhân 
khẩu học cần thiết. 

(2). Những người được phỏng vấn sau đó được đánh giá về mức độ tiêu thụ cà phê 
của họ theo 7 chỉ tiêu: hương thơm, tiện dựng, khẩu vị, độ "tươi", độ tinh khiết, giá cả, độ 
đậm đặc. 

(3). Những người đã thử cà phê tan nguyên chất được đề nghị so sánh chúng với 
các loại cà phê thông dụng khác theo tiêu thức tương tự trên nhưng sử dụng thước đo 5 
bậc: cà phê mới thơm ngon hơn hẳn (+ 2 điểm), cà phê mới thơm ngon hơn một chút (+ 
1 điểm), cà phê mới không ngon hơn nhưng thơm hơn một chút (+ 0 điểm), cà phê 
thông n thơm ngon hơn một chút (- 1 điểm), cà phê thông dụng thơm ngon hơn hẳn 
(- 2 điểm). 

(4). Những người được phỏng vấn được hỏi về *ý định mua" cà phê tan nguyên chất 
theo thang 5 mức: rất thích mua, thích mua, chưa biết có mua hay không, không thích 
mua, chắc chắn không mua. 


35 


Chương 3 


CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 


Mục tiêu 

- Phân tích 3 cấp độ của sản phẩm. 

- Trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm. 

- Giải thích đặc trưng của 4 giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm. 

- Trình bày 5 chính sách sản phẩm. 

- Vận dụng được lý thuyết 3 cấp độ sản phẩm cho mọi sẵn phẩm. 

- Nhận biết được dấu liệu của các loại sản phẩm. 

- Xác định được phương án kinh doanh tốt ưu cho doanh nghiệp trong các 
giai doạn của chu kỳ sống sản phẩm. 

- Lựa chọn được chính sách sẵn phẩm phù hợp cho doanh nghiệp khi có sự 
thay đổi về nhu cầu của khách hàng và sản phẩửm của đối thủ cạnh tranh. 


I. KHÁI NIỆM VÀ VỊ TRÍ CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG 
MARKETING HÔN HỢP 

1. Khái niệm sản phẩm 

1.1. Khái niệm truyền thống về sản phẩm 

Sản phẩm có thể là: Vật thể hữu hình, dịch vụ, địa điểm hay ý tưởng. Tùy 
từng loại sản phẩm khác nhau mà có các hoạt động Marketing khác nhau cho 
phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. 

Sản phẩm là tất cả những gì có thể thỏa mãn được như câu hoặc mong 


muốn của con người và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự 
chú ý, mua hay sử dụng. 


3ó 


Như vậy, nhu cầu của người tiêu dùng luôn được quan tâm hàng đầu. 
Những gì được phép sản xuất ra mà không đáp ứng được nhu cầu của thị trường 
thì không được gọi là sản phẩm. Người tiêu dùng mua sản phẩm về có thể để 
tiêu dùng, đem đi biếu tặng, hoặc để dành. 

Bên cạnh đó, sản phẩm của doanh nghiệp phải nằm trong danh mục mà 
Nhà nước không cấm, hoặc được phép sẵn xuất kinh doanh. 

1.2. Khái niệm mới về sản phẩm 

Sản phẩm bao gồm 2 yếu tố là "Lực” và "Thế" của sản phẩm đó. 

"Lực" của sản phẩm là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, có thể định 
lượn được như: chất lượng, mâu mã, kiểu dáng, giá thành. Yếu tố này được ví 
như "phần nổi của tảng băng chìm". 

"Thế" của sản phẩm là những gì mà chúng ta không nhìn thấy, không thể 
định lượng được, đó chính là các dịch vụ kèm theo sản phẩm, các hoạt động 
bảo vệ thương hiệu sản phẩm, các hoạt động văn hóa - văn minh doanh 
nghiệp... Người ta cho rằng "thế" của sản phẩm bao gồm các yếu tố không nhìn 
thấy được nhưng lại cực kỳ quan trọng. 

Theo quan niệm mới về sản phẩm, người ta cho rằng, khách hàng không 
phải chỉ mua sản phẩm để tiêu dùng mà họ còn mua sự hài lòng, sự mong 
muốn của mình, mua phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của khu vực - 
vùng miền nào đó... 

Tại các nước có nền kinh tế chưa phát triển mạnh mẽ thì sự cạnh tranh mới 
chỉ dừng ở "Lực" của sản phẩm. Lợi nhuận thu được từ sự kinh doanh ở cấp độ 
này là thấp, hầu như chỉ trang trải được các chi phí bỏ ra, không thể có vị trí 
cao trong thị trường lớn hơn, ví dụ như Nhật Bản, EU, Mỹ, Hàn Quốc... Trong 
khi đó, tại các nên kinh tế phát triển thì sự cạnh tranh gay gắt ở "Thế” của sản 
phẩm. Công ty đem lại sự sang trọng cho khách hàng, bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống, các mối quan hệ công chúng rộng TÃI, SỰ 
thuận tiện khi sử dụng... Do đó, uy tín của doanh nghiệp luôn được coi trọng 
hàng đầu trên cả yếu tố lợi nhuận. 


CÁC CÔNG TY VIỆT NAM TRONG CÃI | NHĨN 
VỀ “LỰC” VẢ “THẾ” CỦA SẲN PHẨM 
Theo kết quả điều tra của dự án "Hỗ trợ công ty Việt Nam và quảng bá 
thương hiệu" (tháng 1012002, do báo Sài Gòn Tiếp Thị và CLB công ty hàng 
Việt Nam chất lượng cao thực hiện), thì hâu hết các công ty chưa nhận rõ sự 
đóng góp quan trọng của thương hiệu trong giá trị sản phẩm. 


37 


Đa số các công ty Việt Nam hiện nay vẫn chỉ quan tâm tới sẩn xuất và từm 
cách tiêu thụ một cách thụ động, chưa quan tâm đến việc tìm hiểu thị hiểu, 
điều tra nghiên cứu thị trường, xây dựng một chiến lược kinh doanh, quảng bá 
thương hiệu bài bản nhằm tìm một chỗ đứng cho thương hiệu của mình trên thị 
trường trong và ngoài nước. 

Việt Nam đang xuất khẩu mạnh các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, 
giày dép, quân áo, hàng thủ công mỹ nghệ, thủy hải sản... nhưng có tới 90% 
hàng Việt Nam vẫn còn phải vào thị trường thế giới thông qua trung gian dưới 
dạng thô, hoặc gia công cho các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Qua 
khảo sát tại thị trường Lào cho thấy rõ ràng là Lào mua sản phẩm của Việt Nam 
nhưng sau đó lại dán nhãn hiệu của Thái Lan để bán. Trong khi đó nhiều thương 
hiệu của Việt Nam lại dang được một số công ty nước ngoài bỏ tiên ra khai thác 
một cách có bài bản. Điển hình là việc Unilever mua thương hiệu thuốc đánh 
rằng PlS với giá Š triệu USD và sau đó đổi mới hình ảnh và đưa P/S thành một 
thương hiệu lớn của công ty tại Việt Nam. Unilever cũng đã chớp cơ hội để đâu 
tư khai thác chỉ dẫn địa lý “Phú Quốc" với sẳn phẩm nước mắm "Knorr Phú 
Quốc”. Một số công ty nước ngoài còn đăng ký thương hiệu nổi tiếng của Việt 
Nam như Vinataba - thuốc lá, Nàng hương - gạo... dẫn đến việc các công ty Việt 
Nam mất quyền khai thác thương hiệu của chính mình trên thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên bằng nhiễu nỗ lực, một số thương hiệu của Việt Nam đã khẳng 
định được vị trí trên thị trường trong và ngoài nước. €. ông ty dệt Việt Thắng là 
một ví dụ điển hình. Những năm gần đây khi tiếp cận nhiều thị trường thế giới, 
công ty hiểu rằng chứng chỉ ISO 9002, ISO 14000 và SA 8000 là những điều 
cần thiết phải làm mặc dù rất tốn kém. Việt Thắng là đơn vị đầu tiên của ngành 
đệt may Việt Nam đạt được 3 tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002, ISO 14000, SA 
8000. Năm 2002 doanh thu tiêu thụ của công ty đạt 12 triệu USD, tăng 50% so 
với năm 1998, sản phẩm được nhiêu người ta chuộng và tin dùng. 

Tuy nhiên, hiện các công ty gặp nhiêu khó khăn trong việc xây dựng thương 
hiệu là vốn, nạn hàng giả và vi phạm bản quyên, cơ chế, chính sách, thủ tục, 
nguồn nhân lực... Luật thuế thu nhập công ty quy định về múc chỉ cho tiếp thị, 
quảng cáo, khuyến mại... không quá 7% tổng chỉ phí hợp lý là một rào cẩn lớn 
cho việc xây dựng thương hiệu dài hạn, để tạo đựng năng lực cạnh tranh cho 
Chính mình trong tương lai. 


2. Ba cấp độ của sản phẩm 
- Cấp độ ý tưởng: Ö mức độ này, công ty phải trả lời được câu hỏi: về thực 
chất người mua sẽ mua cái gì? Nhà sản xuất không phải bán những thuộc tính 


38 


của sản phẩm mà là bán những lợi ích của nó đem lại. 

Ví dụ: Cấp độ ý tưởng đối với sản phẩm là xe máy Dylan: thỏa mãn nhu 
cầu đi lại của người tiêu dùng. Ngoài ra họ còn có nhu cầu phô trương sự giàu 
có, mua sự sang trọng và lịch sự, "sành điệu". 

- Cấp độ thứ hai: Sản phẩm hiện thực, bao gồm 5 đặc tính cơ bản: chất 
lượng, các thuộc tính, bố cục đặc thù, tên nhãn hiệu và bao gói đặc thù. 

Ví dụ: Cấp độ thứ hai của xe máy Dylan: 


* Sức mạnh của động cơ * Tính dễ điều khiển 
* Mức tiêu thụ nhiên liệu * Mầu sắc của xe... 


- Cấp độ thứ 3: Sản phẩm dịch vụ. Nhà nghiên cứu thị trường dự tính dành 
thêm những dịch vụ và lợi ích phụ cho sản phẩm và tất cả gộp lại thành sản 
phẩm hoàn chỉnh. Các dịch vụ có thể là: dịch vụ bao gói, đưa hàng đến tận nhà 
miễn phí, tư vẫn miễn phí, tài trợ, sẵn sàng đổi lại hàng sau 3 ngày... 

Cấp độ thứ ba này cho phép phân biệt sản phẩm của công ty này với sản 
phẩm của công ty khác. 

Ví dụ: Các dịch vụ kèm theo xe máy là: 

* Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng miễn phí 12 tháng. 

* Tặng 01 lon dầu nhớt 06 tháng/ lần trong vòng 5 năm... 

* Tư vấn, giải đáp thắc mắc miễn phí cho khách hàng. 
Sản phẩm ý tưởn 













Lợi ích cơ bản ẩn giấu sau mỗi sản phẩm 
Sản phẩm hiện thực 
+ Bao gói, 

+ Tên nhãn hiệu 

+ Thuộc tính, 

+ Bố cục bên ngoài 
+ Chất lượng 


Sản phẩm hoàn chỉnh 


Các địch vụ kèm theo sản phẩm 


Hình 4: Mô hình 4 cấp độ sản phẩm 


39 


Như vậy, cạnh tranh theo kiểu mới không phải là cạnh tranh với nhau về 
cái mà các công ty làm ra tại nhà máy của mình, mà về cái mà họ hoàn chỉnh 
cho sản phẩm của mình như thế nào. Công ty cần khai thác tối đa những dịch 
vụ mà mình có thể làm để làm hài lòng khách hàng. Chính sự hài lòng đó là 
phương tiện quảng cáo sản phẩm cho-doanh nghiệp một cách hữu hiệu nhất. 


3. Vị trí của chính sách sản phẩm trong Marketing hỗn hợp 

Sau khi hoàn tất công đoạn nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách 
hàng, doanh nghiệp tiến hành sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó. Do 
vậy, sản phẩm là thành tố đầu tiên và quan trọng nhất của một chiến lược 
Marketing hỗn hợp. 

Sản phẩm là bộ phận trung tâm của kế hoạch Marketing vì chính các thuộc 
tính của sản phẩm sẽ quyết định khả năng làm hài lòng khách hàng. Các quyết 
định về sản phẩm chi phối tất cả các biến số khác (giá cả, phân phối và xúc tiến 
hỗn hợp) của chiến lược Marketing hồn hợp. 









HỆ THỐNG 
MARKETING 
- HỖN HỢP 











XÚC TIẾN 
HỖN HỢP 






Hình 5: Mô hình 4 biến số trong hệ thống Marketing hỗn hợp 


_ Giá sản phẩm có thể rất rẻ, hoạt động khuếch trương sản phẩm có thể rầm rộ và 
rộng:khắp để kích cầu nhanh chóng. Nhưng sau một thời gian kiểm nghiệm, nếu 
sản phẩm không đạt yêu cầu vẻ chất lượng và dịch vụ mà đoanh nghiệp đã cam kết 
với khách hàng, có nghĩa là doanh nghiệp đã đang trên bờ vực phá sản. Do đó, đảm 


40 


bảo chất lượng, công dụng sản phẩm, kiểu dáng, bao bì, dịch vụ đi kèm... là những 
yếu tố rất quan trọng đối với khách hàng cũng như doanh nghiệp. 


H. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 


Có nhiều cách phân loại sản phẩm. Một cách phân loại phổ biến là phân 
chia sản phẩm thành những nhóm trên cơ sở thói quen mua hàng của người tiêu 
dùng. Theo cách phân loại này có 4 loại sản phẩm. 

1. Sản phẩm sử dụng thường ngày 

* Đặc điểm 

- Sản phẩm sử đụng thường ngày là sản phẩm mà người tiêu dùng khi mua 


ngay không cần đắn đo, suy nghĩ và mất công sức để so sánh chúng với nhau. 
Ví dụ: Xà phòng, báo chí, kem đánh răng, quần áo.. 


- Đó là những sản phẩm có giá trị thấp, có thời, gian sử dụng ngắn. Do vậy, 
giá thành sản phẩm không cao. 

Sản phẩm sử dụng thường ngày lại có thể chia ra thành 3 loại sản phẩm: 

+ Sản phẩm sử dụng thường xuyên được mua đêu đặn, khi hết hàng, người 
đân phải mua ngay chứ không tích trữ. Bởi vì loại sản phẩm này thường để sử 
dụng, người tiêu dùng không phải lên kế hoạch mua sắm, không phải đầu tư 
nhiều công sức hay tiền của vào việc tìm kiếm khi mua. 


+ Sản phẩm mua ngẫu hứng được khách hàng mua không có kế hoạch từ 
trước và người tiêu dùng không có chủ ý tìm kiếm, họ chỉ mua khi thấy thích 
hoặc nhận thấy có lợi ích trước mắt nào đó đang cần. 

Ví dụ: Kẹo cao su, thỏi sôcôla, bật lửa, dây đeo chìa khóa... 

+ Sẩn phẩm mua khẩn cấp được khách hàng mua khi xuất hiện nhu cầu cấp bách. 
Ví dụ như: Ô đù, áo mưa, đồ dùng đọn tuyết vào đầu mùa tuyết rơi, bông băng... 


* Hoạt động Marketing chủ đạo 

Các công ty kinh doanh mặt hàng này thường sử dụng 2 công cụ chủ yếu 
trong hệ thống Marketing - mix: phân phốt và sản phẩm. 

- Kênh phân phối bán lẻ. Các đại lý bán lẻ được sử dụng ở nhiều nơi và các 
địa điểm này đều bán với cùng một mức giá cả. Sản phẩm được bày ở những 
nơi bắt mắt, đễ thấy, dễ tìm tạo điều kiện thuận tiện cho người mua. 

+ Quảng cáo không mang lại hiệu quả cao lại tốn kém, do vậy cần tăng 
cường khai thác các địa điểm bán lẻ để :hấy, đễ tìm kiếm. 


41 


+ Người bán luôn phải đ irữ sản phẩm để bán, không phải chờ đến khi 
khách hàng cân đến mới đi lấy hàng thì cơ hội bán được sẽ bị bỏ qua ngay. 

- Nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm. Bởi vì loại sản phẩm này 
người tiêu dùng sẽ mua theo thói quen sử dụng là chủ yếu. Khi sản phẩm mà 
thường xuyên sử dụng đã được kiểm nghiệm về chất lượng, người tiêu dùng 
không muốn chuyển sang dùng sản phẩm khác. 

2. Sản phẩm mua có lựa chọn 

* Đặc điểm 

- Đây là những sản phẩm có giá trị cao, thời gian sử dụng lâu bền. 

- Sản phẩm mua có lựa chọn là những sản phẩm mà người tiêu dùng trong 
quá trình mua thường so sánh, cân nhắc các chỉ tiêu công dụng, chất lượng, giá 
cả và cấu hình bê ngoài. Ví dụ: Tủ lạnh, ôtô, đồ điện gia dụng... 

- Khi mua những hàng hóa này, người tiêu dùng phải lên kế hoạch từ trước 
để thu thập thông tin và tích lũy tài chính. 

* Hoạt động Marketing chủ đạo 

Chính vì đặc điểm cần có sự lựa chọn khi mua của khách hàng mà cần phải 
tập trung cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong hệ thống Marketing - mix: 

- Quảng cáo cần nêu bật những lợi thế, những điểm mạnh vượt trội của sản 
phẩm, của công ty so với đối thủ cạnh tranh. 

- Cần xây dựng đội ngữ nhân viên bán hàng giỏi để: thông tin, tư vấn, trao 
đổi thông tin, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty. 

Hiện nay, trình độ hiểu biết xã hội, trình độ nắm bắt tâm lý khách hàng của 
nhân viên để tư vấn và trao đổi thông tin cho người mua đang được chú trọng 
đáng kể tại các địa điểm bán. Khi người tiêu dùng thấy được sự hợp lý, sự hấp 
dẫn của sản phẩm thì quyết định mua sẽ được đưa ra ngay lập tức. 

3. Sản phẩm có nhu cầu đặc biệt 

* Đặc điểm 

Ví dụ: Ô tô Mecerdes, tranh cổ, bộ sưu tập tem... 

- Sản phẩm theo nhu cầu đặc biệt là những sản phẩm có những tính chất hết 
sức đặc biệt và đặc hiệu riêng về mặt tình thần. 

- Sản phẩm theo nhu cầu đặc biệt có giá thành sản phẩm rất cao, không đòi 
hỏi người mua phải so sánh cân nhắc gì. Người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm thời 
gian, tiền của và công sức để tìm kiếm sản phẩm. 


42 


* Hoạt động Marketing chủ đạo 

Đối với sản phẩm có nhu cầu đặc biệt cần tập trung vào yếu tố sẩn phẩm và 
xúc tiến hôn hợp trong hệ thống Marketing mix. 

- Các công ty kinh doanh loại sản phẩm này cần phải đảm bảo nghiêm ngặt 
về uy tín chất lượng sản phẩẩm cũng như chất lượng dịch vụ mà họ bán ra. 

- Đội ngũ bán hàng giỏi nghiệp vụ và có trình độ hiểu biết xã hội tốt để bán 
hàng cho những người có thu nhập cao. 

4. Sản phẩm có nhu cầu thụ động 

* Đặc điểm 

Sản phẩm theo nhu cầu thụ động là những sản phẩm mà người tiêu dùng 
không biết hoặc nếu biết thì không nghĩ đến việc mua chúng ngay cả khi có 
nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Ví dụ: Bảo hiểm nhân thọ, thiết bị 
báo khói, từ điển bách khoa toàn thư... 

* Hoạt động Marketing chủ đạo 

Do bản chất của nó không mang tính thiết yếu trong đời sống hàng ngày 
của người dân, nên để tiêu thụ những sản phẩm này cần phải có nỗ lực đáng kể 
dưới dạng xúc tiến hôn hợp trong hệ thống Marketing - mix. 

- Cần có chương trình quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
thu hút sự tập trung của khán thính giả. Thông điệp quảng cáo không mang 
tính chất "hô hào" hay mô tả sản phẩm mà phải nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý 
về lợi ích lâu dài, hướng tới một tương lai tươi sáng. 

- Một số những thủ thuật bán hàng cá nhân tình tế nhất đã xuất hiện do cố 
gắng đảm bảo tiêu thụ chính những sản phẩm theo nhu cầu thụ động này. Các 
nhân viên đến từng nhà, từng cơ quan, xí nghiệp để thuyết phục người tiêu 
dùng mua hàng. 

- Ngoài ra, các công ty còn thực hiện các hoạt động /ải trợ, bảo trợ cho các 
hoạt động văn hóa, thể thao để tăng sự tiếp xúc với công chúng. Qua đó, khách 
hàng sẽ tin tưởng, tin yêu sản phẩm hơn, họ sẽ ra quyết định mua hàng, 


II. LÝ THUYẾT CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM 


1. Khái niệm và ý nghĩa của lý thuyết chu kỳ sống sản phẩm 
1.1. Khái niệm chu kỳ sống sản phẩm 
Nhu cầu tiêu dùng và chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh thay 


43 


đổi sẽ ảnh hưởng đến sự biến động của khối lượng tiêu thụ sản phẩm và lợi 
nhuận. Thuật ngữ "chu kỳ sống sản phẩm" có thể mô tả hiện tượng này. 

Chu kỳ sống của sản phẩm hay còn gọi là vòng đời của sản phẩm là thuật 
ngữ mô tả sự biến đổi của doanh số tiêu thụ kể từ khi sản phẩm được tung ra 
thị trường cho đến khi nó phải rút lui khỏi thị trường. 

Chu kỳ sống của sản phẩm có thể được xem xét cho từng mặt hàng cụ thể, 
từng nhóm chủng loại, thậm chí là từng nhãn hiệu sản phẩm. 

1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm 

Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, đặc biệt là nền kinh 
tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Do đó, chu kỳ sống của sản phẩm ngày 
càng có xu hướng ngắn đi, người tiêu dùng luôn mong muốn những sản phẩm 
mới thay thế cho những cái cũ. Có các nguyên nhân cơ bản sau đây: 

- Để tránh sự sao chép về sản phẩm, hạn chế sự rời bỏ tiêu dùng sản phẩm 
của công ty sang dùng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 

- Khoa học công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều cho việc nghiên cứu những sản 
phẩm mới một cách nhanh chóng, đấp ứng được nhu cầu của con người trong 
điều kiện nguồn lực về tài chính hạn chế và nguyên vật liệu khan hiếm. 

- Khi đời sống của người dân được cải thiện, nhu cầu về những sản phẩm 
mới theo hướng cao cấp, hiện đại và tiện dụng hơn sẽ tăng. 


2. Mê hình và đặc trưng các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm 






Mức 


Mức tiêu sẽ 
tiêu thụ 


thụ và lợi 
nhuận tính 
thành tiền 






Lỗ vốn 
tính thành 
tiên 


co 
















tai đoạn triển 
khai 


Giai đoạn 
thiết kế 


Giai đoạn 
phát triển 


Giai đoạn 
chín muối 


Giai đoạn 
Suy thoái 









Hình 6: Mô hình chu kỳ sống của sản phẩm 


44 


2.1. Giai đoạn triển khai 

- Quá trình triển khai hay còn gọi là giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường 
đòi hỏi thời gian và mức tiêu thụ trong thời gian này thường tăng chậm. Sự phát 
triển chậm trễ có thể do những lý do sau: 

+ Có nhiều vướng mắc chưa giải quyết ngay lập tức được. 

+ Các nhà phân phối chưa sắn sàng đồng loạt tiêu thụ hàng cho công ty. 

+ Khách hàng chưa muốn từ bỏ những thói quen tiêu dùng trước để chuyển 
sang dùng hàng mới. 

- Trong giai đoạn này, công ty hoặc là chịu lỗ, hoặc là có lãi rất ít và bán 
được không nhiều sản phẩm, lại phải chi phí nhiều cho việc thông tin về sản 
phẩm đến người tiêu dùng, quảng cáo, kích thích tiêu thụ và tổ chức phân phối 
và khai thác các đại lý. 

- Lúc này, doanh nghiệp chỉ nên đưa ra phương án chính của sản phẩm, bởi 
vì thị trường vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận các kiểu cải biến hay các sản phẩm 
phụ của nó. Hơn nữa, chỉ đưa ra sản phẩm chính sẽ giảm được rủi ro cao, 

- Giá cả trong giai đoạn này thường được định ở mức rất cao. Các công ty 
tập trung nỗ lực tiêu thụ vào những người tiêu dùng có thu nhập cao, những 
người ưa khám phá những điều mới lạ hoặc ưa mạo hiểm. Hơn nữa, trên thị 
trường chưa có sản phẩm nào để người tiêu dùng so sánh. 

2.2. Giai đoạn phát triển 

- Nếu sản phẩm mới thỏa mãn lợi ích của thị trường, thì mức tiêu thụ bắt 
đầu tăng mạnh ở giai đoạn phát triển. Những người mua trước đây sẽ tiếp tục 
mua hàng. Những người tiêu dùng khác sẽ bắt đầu theo gương họ, nhất là họ 
được nghe thấy những lời nhận xét tốt đẹp về sản phẩm. 

- Những chỉ phí của công ty về khuyến khích tiêu thụ vẫn giữ ở mức cũ 
hoặc có tăng đôi chút để chống lại các đối thủ cạnh tranh và tiếp tục thông tin 
về sản phẩm cho công chúng. Do đó, chỉ phí trên một sản phẩm giảm xuống. 

- Giá cả có thể vẫn ở mức cũ nhưng thông thường là hơi giảm khi mức cầu 
tăng nhanh. 

- Lợi nhuận trong giai đoạn này tăng, bởi vì chỉ phí kích thích tiêu thụ được 
tính cho một khối lượng bán lớn hơn, đồng thời lại cắt giảm chỉ phí sản xuất. 

- Trên thị trường xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới bị hấp dẫn bởi 
tiềm năng phát triển và lợi nhuận. Số đối thủ cạnh tranh tăng lên dẫn đến tăng 
vọt khối lượng sản phẩm ở nhà máy và các kênh phân phối. 


45 


Để kéo đài tối đa thời kỳ phát triển nhanh của thị trường, công ty có thể 
thực hiện một số hoạt động sau: 

+ Tạo cho sản phẩm có thêm những tính chất mới, tính nãng sử dụng mới, 

có những mẫu mã mới. 

+ Tăng cường các dịch vụ kèm theo sản phẩm. 

+ Xâm nhập vào những phần thị trường mới. 

+ Sử dụng những kênh phân phối mới. 

+ Tiếp tục hạ giá để thu hút thêm số người tiêu dùng. 

2.3. Giai đoạn chín muồi 

- Nhịp độ tăng mức tiêu thụ chậm lại ở giai đoạn chín muồi có nghĩa là 
khối lượng sản phẩm chưa bán được, tồn đọng nhiều ở nhà sản xuất. 

- Trước sự cạnh tranh gay gắt, các đối thủ cạnh tranh ngày càng sử dụng 
cách bán hạ giá hay bán theo giá thấp hơn giá quy định chính thức. 

- Quảng cáo tăng, các hoạt động khuyến mãi và dịch vụ kèm theo sản 
phẩm gia tăng không ngừng. Kinh phí đầu tư cho phương án sản phẩm cải tiến, 
sản phẩm phụ cũng gia tăng. Tất cả những cái đó có nghĩa là lợi nhuận giảm. 

- Những đối thủ cạnh tranh yếu nhất bắt đầu rút khỏi vòng chiến. Cuối 
cùng trong ngành chỉ còn lại những đối thủ đã bám rễ vững chắc. 

Tại giai đoạn này, các công ty cần phải: 

+ Cải biến sản phẩm: cải tiến chất lượng như: độ bền, độ tin cậy, tốc độ, 

mùi vị..., tính chất và cấu hình bẻ ngoài, gia tăng các dịch vụ kèm theo, 

+ Sử dụng những kênh phân phối có dung lượng lớn hơn, tiêu thụ mạnh và 

cho họ được hưởng nhiều ưu đãi. 

2.4. Giai đoạn suy thoái 

- Cuối cùng rồi thế nào mức tiêu thụ các loại sản phẩm hay nhãn hiệu cũng 
giảm xuống, điều này báo hiệu sản phẩm đã ở giai đoạn suy thoái. 

Mức tiêu thự giảm có thể là do: Những thành tựu về công nghệ, sự thay đổi 
thị hiếu của người tiêu dùng và sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ trong 
nước và ngoài nước. Hơn nữa, nhu cầu về sản phẩm đã giảm ngay cả khi đã có 
nhiều cải tiến. 

- Khi mức tiêu thụ và lợi nhuận giảm, một số Công ty rút khỏi thị trường. 
Số còn lại có thể thu hẹp chủng loại sản phẩm, từ bỏ những phần thị trường nhỏ 


+ 


và ít hiệu quả nhất, cát giảm kinh phí khuếch trương và hạ giá nhiều hơn nữa. 


46 


- Việc giữ lại mặt hàng đã bước vào giai đoạn suy thoái có thể là một việc 
làm vô cùng bất lợi đối với công ty. Tốt hơn là đem tổ chức sản xuất những sản 
phẩm mới, có lãi hơn. Bản thân hiện tượng suy giảm mạnh mức tiêu thụ có thể 
gây ra cho người tiêu dùng mối nghỉ ngờ đối với toàn bộ công ty sản xuất. 


IV. CÁC CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 

1. Chính sách chất lượng sản phẩm 

1.1. Khái niệm chất lượng sản phẩm 

Chất lượng sản phẩm là khả năng của sản phẩm trong việc thực hiện những 
chức năng mà người ta giao cho nó. Chất lượng sản phẩm bao gồm độ bên, độ 
tin cậy, độ chính xác, độ sắc nét, tính đa dạng về công dụng, tính đễ vận hành, 
dễ sửa chữa, dịch vụ hoàn hảo. 

Mọi đối tượng khách hàng khí ra quyết định mua sản phẩm đều quan tâm 
đến chất lượng của sản phẩm. Chất lượng tốt chính là phương tiện quảng cáo 
hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp mà không phải trả tiền. 

1.2. Chính sách chất lượng sản phẩm 

Quyết định về chất lượng sản phẩm của mỗi doanh nghiệp phải được căn 
cứ như sau: 

- Các công ty cần xác định chất lượng sản phẩm của mình từ góc độ của 
khách hàng chứ không phải xuất phát từ ý kiến chủ quan của doanh nghiệp. 
Đối với khách hàng, họ cho rằng sản phẩm của doanh nghiệp có chất lượng tốt 
có nghĩa là đã đáp ứng và thỏa mãn được nhu cầu đặt ra của họ. 

- Mức độ chất lượng mà công ty lựa chọn ít nhất phải ngang bằng với chất 
lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh của mình. Điều này có thể thực hiện 
được từ các kết quả của hoạt động nghiên cứu thị trường. 

- Chất lượng còn thể hiện ở phong cách, thái độ, nhiều công đoạn trong 
khâu dịch vụ kèm theo sản phẩm. Khách hàng sẽ tin dùng sản phẩm hơn khi 
nhiều nhu cầu của khách hàng đù chỉ là rất nhỏ cũng được thoả mãn. 

Doanh nghiệp đang muốn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nâng 
cao khả năng cạnh tranh của mình thì chính sách chất lượng được doanh nghiệp 
luôn đề cao, chú trọng trong mọi giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm. 


47 


2. Chính sách chủng loại sản phẩm 

2.1. Khái niệm chủng loại sản phẩm 

Chúng loại sản phẩm là một nhóm sản phẩm có liên quan chặt chẽ với 
nhau do giống nhau về chức năng hay do bán chung cho cùng một nhóm khách: 
hàng, hay thông qua cùng những kiểu tổ chức thương mại, hay trong khuôn 
khổ cùng một dãy giá cả. 

Các tập đoàn kinh tế lớn mang tính toàn cầu kinh doanh nhiều mặt hàng 
như P&G, Unilever, Kimberly - Clark thường có các chính sách phát triển 
chủng loại sản phẩm rất linh hoạt và hiệu quả cao. 

2.2. Chính sách chủng loại sản phẩm 

Doanh nghiệp có thể mở rộng hay thu hẹp danh mục sản phẩm của mình 
đang có trên thị trường tùy theo mức độ cạnh tranh và nhu cầu tiêu dùng. 

- Bề rộng của danh mục sản phẩm là tổng thể các chủng loại sản phẩm do 
công ty sản xuất ra. Chẳng hạn, tùy thuộc vào thu nhập và mục đích sử dụng 
hàng hóa mà công ty Coca - cola có các kích cỡ sản phẩm khác nhau: lon, chai 
thủy tỉnh, bình nhựa với các dung tích sản phẩm khác nhau. 

- Mức độ phong phú của danh mục sản phẩm là tổng số những mặt hàng 
thành phần của nó. Ví dụ, để hạn chế cạnh tranh và muốn lấp các chỗ trống 
trên thị trường, Công ty coca - cola đưa ra cấc sản phẩm: coca- cola tăng lực, 
coca - cola đành cho người ăn kiêng, coca - cola anh đào... 

- Bề sâu của danh mục sản phẩm là tổng số các đơn vị sản phẩm cụ thể 
được chào bán cho từng mặt hàng riêng của một chủng loại. Ví dụ: Cùng là mặt 
hàng coca - cola dành cho người ăn kiêng nhưng được chào bán trong 3 kiểu 
đóng gói với 2 hương vị khác nhau là: anh đào và dâu rừng. 


3. Chính sách nhãn hiệu sản phẩm 


3.1. Khái niệm nhãn hiệu sản phẩm 

Nhiều người nhầm lẫn khi đồng nhất tên sản phẩm với nhãn hiệu sản phẩm. 
Thực tế, tên sản phẩm chỉ là một bộ phận của nhãn hiệu mà thôi. Nhãn hiệu là 
một thuộc tính quan trọng của sản phẩm. 

Nhãn hiệu sản phẩm là tập hợp tên gọi, kiểu dáng, biểu tượng, hình vẽ, 
kiểu phông chữ, màu sắc... hoặc bất cứ đặc điểm nào cho phép phân biệt sản 
phẩm của nhà sản.xuất này với nhà sẵn xuất khác. 


48 


Như vậy, nhãn hiệu bao gồm các bộ phận cơ bản: 

~ Tên nhãn hiệu: Là tên gọi sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Dấu hiệu của nhãn hiệu: Biểu tượng, hình vẽ, màu sắc, kiểu phông chữ, 
mã vùng mã vạch... 

- Đấu hiệu sản phẩm: Là toàn bộ nhãn hiệu hoặc một bộ phận của nó được 
đăng ký tại cơ quan quản lý và được bảo vệ về mặt pháp lý. 

- Quyền tác giả. Nhãn hiệu thể hiện sự cam kết của Công ty trong việc cung 
cấp các sản phẩm với đặc tính, lợi ích, chất lượng và kiểu dáng nhất định cho 
khách hàng. Một nhãn hiệu thành công sẽ giành được sự trung thành iâu dài 
của khách hàng. 

3.2. Chính sách nhãn hiệu sản phẩm 

Chính sách nhãn hiệu có thể tập trung một số quyết định sau đây: 

* Quyết định đặt tên nhấn hiệu 

Công ty nên chọn tên nhãn hiệu sản phẩm thỏa mãn các yêu cầu sau: 

~ Tên nhãn hiệu phản ánh được lợi ích và công dụng của sản phẩm. 

Ví dụ: Nước uống Samurai, tên gọi thể hiện sự mạnh mẽ, sang trọng. Dầu 
gội đâu Clear thể hiện sự sạch sẽ, trị được gầu. 

- Tên nhãn hiệu làm cho các hoạt động quảng cáo trở nên đễ dàng hơn. Ví 
dụ: OMO, TIDE, có thể giúp các nhà quảng cáo trên bao bì có thể in chữ to 
trên nền màu đỏ sặc sỡ, bắt mắt. 

- Tên nhãn hiệu cần có ý nghĩa, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ nhận biết. 

- Tên nhãn hiệu có khả năng tồn tại lâu dài vì nếu có nhiều sự thay đổi sẽ 
khiến cho khách hàng nhầm lẫn. 

Các công ty lớn, thường có cách đặt tên nhãn hiệu: 

Các sản phẩm có tên nhãn hiệu riêng biệt. 

Ví dụ: Công ty Unilever có các nhãn hiệu: 

+ Dầu gội đầu: Clear, Sunsilk, Dove... 
+ Bột giặt: Omo. 
+ Thuốc nhuộm tóc Wella. 

Mỗi nhãn hiệu trong công ty thể hiện lợi ích và công dụng sản phẩm khác 
nhau, thu hút những nhóm khách hàng riêng. Tên công ty thể hiện tính hợp 
pháp, tên nhãn hiệu mang tính độc đáo, phát huy được tính tự chủ, năng động, 
sáng tạo và hiệu suất công tác cao của các nhân viên. 


49 


Tên nhãn hiệu thống nhất cho tất cả sản phẩm. 
Ví dụ: Công ty Electrolux có các sản phẩm: 

+ Máy giặt Electrolux 

+ Máy hút bụi Electrolux 

+ Máy điều hòa Electrolux... 

Tên của công ty được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tâm trí người tiêu 
dùng. Một sản phẩm nào được đảm bảo uy tín về chất lượng và dịch vụ, khách 
hàng có thể sẽ ra quyết định mua sản phẩm khác trong công ty một cách để 
dàng mà không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Tên tuổi của công ty được đảm bảo 
vị thế độc tôn. Sản phẩm nào đã được khách hàng mua và kiểm nghiệm sẽ góp 
phần quảng cáo cho sản phẩm khác. 

* Quyết định mở rộng giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay không 

Quyết định này đồng nghĩa với việc sử dụng một tên nhãn hiệu đã thành 
công gắn cho một mặt hàng cải tiến hay một sản phẩm mới để đưa chúng ra thị 
trường. 

Quyết định này có ưu điểm là tiết kiệm được chỉ phí để tuyên truyền quảng 
cáo so với đặt tên nhãn hiệu khác cho sản phẩm mới. Nhưng nếu sản phẩm mới 
không được ưa thích thì lại có thể làm giảm uy tín của bản thân nhãn hiệu đó 
cho tất cả sản phẩm. 

4. Chính sách bao bì sản phẩm 

4.1. Khái niệm bao bì sản phẩm 

Bao bì ngày càng trở thành một công cụ Marketing quan trọng vì nó mang 
lại lợi thế đáng kể so với đối thủ cạnh tranh. Thông thường, chỉ phí cho bao bì 
chiếm 10% giá thành sản phẩm. Bao bì là những vật dụng chứa đựng, bảo vệ 
và quảng cáo cho sẵn phẩm. 

Trong việc tạo dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm, không thể không kể 
đến sự đóng góp của bao bì. Nó làm cho sản phẩm nổi bật hơn, sang trọng, lịch 
sự hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. 

Bao bì phải thể hiện được xuất xứ của sản phẩm, công dụng, hướng dẫn 
trước khi dùng và cách thức bảo quản thì mới đáp ứng được nhu cầu của những 
đối tượng khách hàng. 


Tất cả những yếu tố này tạo lòng tin cho họ và sản phẩm của công ty, từ đó 
họ sẽ ra quyết định mua hàng nhanh chóng hơn, nhiều hơn. 


50 


4.2. Chính sách bao bì sản phẩm 

* Quyết định về thiết kế bao bì hấp dẫn 

Bao bì gồm 2 phân: Phần chứa đựng hoặc bảo vệ sản phẩm và thiết kế trên 
bao bì. 

* Phần chứa đựng sản phẩm: Có thể là hình đạng của chai gội đầu, nước 
rửa hoa quả, lọ nước hoa hay chai nước súc miệng... 

- Bao bì sản phẩm được thiết kế ra không chỉ đảm bảo đẹp, "không đụng 
hàng” mà quan trọng hơn cả là phải riện lợi cho việc sử dụng, cất giữ. 

Bao bì phải đảm bảo kích thước mà vừa vặn để dễ cầm, nắm khi dùng, 
không tốn diện tích khi cất giữ. Đặc biệt là một số bao bì còn có thể dùng lại 
vào việc khác khi dùng hết sản phẩm bên trong. 

- Màu sắc của bao bì sẽ giúp thấy được hàng hoá bên trong khi cần hoặc 
che đậy, bảo vệ khi muốn. Chai bia thường màu xanh, nâu để bảo vệ bia khỏi 
ánh sáng mặt trời và bảo quản bia lâu hơn. Nước khoáng, nước suối thì phải thể 
hiện được sự tỉnh khiết bằng cách sử dụng vỏ chai trong suốt... 

- Chất liệu làm bao bì phải đảm bảo yêu cầu đễ đóng gói, vận chuyển sản 
phẩm thông qua các kênh phân phối, chẳng hạn như độ dai, mềm, không dễ vỡ 
của bao bì. 

* Phần thiết kế trên bao bì: Phản ánh được loại sản phẩm và chất lượng. 

Nhìn chung, những thiết kế hiệu quả là làm sao logo của nhãn hiệu phải 
thật lớn. Bên cạnh đó, lý tưởng nhất cho việc thiết kế thì logo của nhãn hiệu 
phải chiếm 2/3 diện tích của bề mặt bao bì. 

Đặt rên nhấn hiệu thường có khuynh hướng là ngắn, ít ký tự. Điều này giúp 
khách hàng nhớ đến tên sản phẩm và việc thiết kế trên bao bì được dễ dàng hơn. 

Hơn nữa, màu sắc thể hiện trên bao bì phải là những gam màu mạnh, ấn 
tượng và bắt mắt, Có như vậy thì sản phẩm mới có thể nổi bật trên kệ trưng bày 
tại siêu thị hay cửa hàng bán lẻ. Các tên như: Tide, Omo, Milo là thí dụ điển 
hình nhất: vừa ngắn, lại dùng phông chữ rất mạnh mà gam màu thì rất nổi. 
Những nhà thiết kế bao bì kinh nghiệm thường phải đặt logo nhãn hiệu lên cao 
(thay vì để chính giữa) để đễ nổi hơn khi để chung với sản phẩm đối thủ cạnh 
tranh (mắt của ta có khuynh hướng nhìn từ trên xuống thấp). 

* Quyết định thay đổi thiết kế bao bì 

Thông thường phần đựng sản phẩm ít có thay đổi. Phần thay đổi nhiều nhất 
là thiết kế trên bao bì (nhãn hàng) để phù hợp với khuynh hướng mới, trào lưu 


351 


mới về cái đẹp và định vị sản phẩm. Trong những năm gần đây, các logo thường 
thay đổi theo hướng 3D sống động (3 chiều), hình nổi mà giới trẻ rất thích. 

Lavie - một nhãn hiệu nước suối có tiếng cũng đã thay đổi hoàn toàn mâu 
bao bì từ kiểu chai hình trụ đơn giản sang kiểu chai thon dài có dập nổi họa 
tiết của logo mới, nhìn mát mẻ và sống động hơn. Ngoài ra, việc đổi mới bao bì 
của Lavie để thu hút sự chủ ý của khách hàng, điều này còn hạn chế sự làm 
hàng giả, hàng lậu và tăng sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm. 

Để bao bì không bị "lạc hậu", người ta phải thay đổi thường xuyên. Nhanh 
thì 2 đến 3 năm. Chậm thì từ 5 đến 10 năm hoặc hơn. 

Đầu tháng 812002, Heineken (130 năm tuổi) đã tung ra mẫu mới cho loại 
sản phẩm bia lon của mình trên phạm vị toàn cầu. Phần nhãn hiệu của 
Heineken giờ đây được kết hợp thêm với những họa tiết sắc sảo làm nền, hòa 
quyện với màu xanh lấp lánh ảnh kìm lạo nên một cái nhìn mới mạnh mẽ và 
hấp dẫn hơn cho Heineken. Chỉ phí cho việc thay đổi này ước tính đến hàng 
triệu đô la Mỹ. Mục đích của lon mới Heineken là biện đại, năng động, sảng 
khoái và tái khẳng định chất lượng ưu việt của loại bia đẳng cấp quốc tế này, 


5. Chính sách phát triển sản phẩm mới 

Để theo kịp những thay đổi về thị hiếu và đòi hỏi của khách hàng, doanh 
nghiệp phải thường xuyên phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy vậy, 
đây là công việc đây rủi ro. Theo thống kê điều tra tại Mỹ thì có tới 80% sản 
phẩm mới tung ra thị trường đều thất bại. 

Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó như là: giá thành sản 
phẩm quá cao, sản phẩm mới không đáp ứng nhu cầu mới, khuếch trương sản 
phẩm chưa đủ mạnh để lôi kéo khách hàng đến với sản phẩm... 

Để hạn chế thất bại, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm theo các 
cách sau: 

Á. Phát triển các sản phẩm hiện có bằng cách tạo ra kiểu dáng, kích cỡ, 
hoặc dạng mới cho các thị trường hiện có. 

B. Đưa ra các sản phẩm mới vào thị trường hiện có. 

C. Đưa ra các sản phẩm hiện có vào thị trường mới. 

D. Đưa các sản phẩm mới vào các thị trường mới. 


32 


Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới 


H 
= = 
x La 
= 
#| g 
= ễ 9 
S# 
=Š 
= 





SẢN PHẨM 


Hình 7: Mô hình phát triển sản phẩm mới 


Các hãng kinh doanh luôn phải tìm cách cải tiến sản phẩm từng bước. Các ý 
tưởng sản phẩm mới xuất phát từ các nguôn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

Các nguồn bên trong: Chiếm hơn 55% các ý tưởng sản phẩm mới. 

Các ý tưởng này có thể là kết quả của hoạt động nghiên cứu và triển khai từ 
các nhân viên của doanh nghiệp tham Bia vào sản xuất và thiết kế sản phẩm. 

Các nguồn bên ngoài: Gôm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, những người 
phân phối, cung cấp và những người khác. Điều này có thể thực hiện được 
thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, hoạt động tình báo Marketing. 

Sau khi nghiên cứu, tiến hành thiết kế, doanh nghiệp cần có thời gian và 
ngân sách dành cho việc triển khai thử nghiệm, thăm dò ý kiến của khách 
hàng, để có những điều chỉnh tiếp theo cho sản phẩm hoàn thiện. Kết thúc quá 
trình thử nghiệm cũng là thời điểm để tung sản phẩm mới ra thị trường một 
cách rộng rãi. 


6. Chính sách dịch vụ khách hàng 

Nhiều công ty nhận ra sự quan trọng của dịch vụ khách hàng như một vũ 
khí cạnh tranh. Trước hết, doanh nghiệp phải xác định được các nhân tố ảnh 
hưởng đến chất lượng dịch vụ là: 


33 


- Các đặc tính hữu hình: Liên quan đến phương tiện, thiết bị và dáng vẻ, 
trang phục bên ngoài của nhân viên. 

- Độ tin cậy: Liên quan đến khả năng thực hiện một dịch vụ như đã kỳ 
vọng một cách chắc chắn, chính xác và hoàn chỉnh. 

- Tính trách nhiệm: Sự sắn sàng cung cấp dịch vụ ngay tức thì, nhanh 
chóng và sự giúp đỡ khách hàng nhiệt tình. 

- Sự đảm bảo chắc chắn: Liên quan đến trình độ hiểu biết của nhân viên, 
thái độ lịch sự và nhã nhặn, có khả năng truyền tới khách hàng lòng tin. 

- Sự thấu hiểu và cảm thông: Chăm sóc ân cần và những quan tâm mang 
tính cá nhân tới khách hàng. 

Để xác định chất lượng dịch vụ thì điều đầu tiên là phải xét đến hoạt động 
của bản thân doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh. 

Trong chính sách dịch vụ khách hàng phải kể đến việc duy trì và giữ khách 
hàng. Việc này cho phép công ty phát triển mối quan hệ, khuyến khích và gia 
tăng các hoạt động mua lặp lại thường xuyên hơn. 

Việc tìm hiểu những căn nguyên khiến khách hàng bỏ đi là hết sức quan 
trọng. Đó có thể là việc phải chờ đợi quá lâu, phải xếp hàng dài trước một quầy 
thu tiền do nhân viên không được đào tạo nghiệp vụ đây đủ, hay họ không có 
động cơ làm việc, hoặc là do không có đủ số nhân viên tại quầy; hoặc là do 
công tác tổ chức, sắp xếp cửa hàng không tốt; hoặc chỉ đơn giản là do thủ tục 
đăng ký quá rườm rà phức tạp... Hậu quả dẫn đến tất yếu sẽ là khách hàng 
không được thỏa mãn và họ có thể đơn giản coi đó là đo cửa hàng không đủ 
nhân viên phục vụ mặc dù trên thực tế lại do một lý đo khác. 

Như vậy, cạnh tranh ở lĩnh vực dịch vụ sẽ đảm bảo chắc chắn rằng công ty 
sẽ có doanh số và lợi nhuận cao hơn. 

Tóm tắt kiến thức 

1. Sản phẩm là tất cả những gì có thể thỏa mãn được nhu cầu của con người 
và được chào bán trên thị trường. 

Ngày nay, theo quan niệm mới của các nước tiên tiến, có thể coi sản phẩm 
bao gồm 2 yếu tố "lực" và "thế". "Lực" bao gồm chất lượng và giá cả sản phẩm, 
“thế” là các yếu tố tạo cho sản phẩm sinh động hơn, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. 

Sản phẩm có 3 cấp độ: sản phẩm ý tưởng, sản phẩm hiện thực và sản phẩm 
hoàn chỉnh. 

2. Theo thói quen mua hàng của người tiêu dùng thì có 4 loại sản phẩm: 


34 


Sản phẩm sử dụng thường xuyên, sản phẩm mua có lựa chọn, sản phẩm có nhu 
cầu đặc biệt, sản phẩm có nhu cầu thụ động. 

3. Chu kỳ sống của sản phẩm gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn triển khai, giai 
đoạn phát triển, giai đoạn chín muồi và giai đoạn suy thoái. Khối lượng sản 
phẩm, mức chỉ phí, giá cả của mỗi giai đoạn được xác định ở mức khác nhau 
nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa. ẫ 

Khối lượng sản phẩm, số đối thủ cạnh tranh nhiều nhất ở giai đoạn chín 
muổi. Mức giá cao nhất thường được định ở giai đoạn triển khai. Lợi nhuận cao 
nhất kéo đài từ cuối giai đoạn phát triển đến giữa giai đoạn chín muỗi. 

4. Chính sách chất lượng bao gồm độ bến, độ tin cậy, độ chính xác, tính dễ 
vận hành, đễ sửa chữa. Đây là những yếu tố được xem xét từ phía khách hàng 
và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 

- Chính sách chứng loại là những quyết định của doanh nghiệp về việc tăng 
hay cắt giảm danh mục sản phẩm của mình tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Chính sách Bao bì và nhãn hiệu sản phẩm được thể hiện bằng các quyết 
định nhằm khuếch trương - quảng bá hữu hiệu cho sản phẩm, nâng cao sức 
mạnh cạnh tranh và hạn chế hàng giả. Đó chính là kiểu dáng, màu sắc và kích 
thước cần được thường xuyên thay đổi, làm mới. 

- Chính sách phát triển sản phẩẩm mới có thể thực hiện từng bước bằng 
cách mở rộng thị trường, cải biến sản phẩm rồi mới thiết kế sản phẩm mới cho 
thị trường mới để tránh những rủi ro không đáng có. 

- Chính sách dịch vụ khách hàng ngày nay đang được các doanh nghiệp coi 
trọng như một thứ vũ khí cạnh tranh hữu hiệu. Đó là những hoạt động làm hài 
lòng khách hàng khi họ tiêu dùng sản phẩm. 


Bài tập ôn luyện kiến thức 


Bài I: Lựa chọn phương án Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây: 
1/ Tên nhãn hiệu phải dễ đọc, dễ nhớ, tổn tại lâu dài. 


2/ Bao bì phải phản ánh được nội dung bên trong, dễ đóng gói - vận chuyển và cần 
phải thống nhất cho toàn bộ hàng hóa của công ty. 


3/ "CLEAR" là nhãn hiệu hàng hóa, 
4/ Theo nghiên cứu thống kê thì chỉ phí bao bì thường chiếm 10% giá thành sản phẩm. 


5/ Ba cấp độ của sản phẩm bao gồm: sản phẩm cơ bản, sản phẩm hiện thực và sản 
phẩm dịch vụ. 


35 


6/ Thiết kế sản phẩm mới bao gồm 2 công đoạn: 
- Hàng hóa hiện có được đưa ra thị trường mới. 
- Hàng hóa mới được cải tiến trên thị trường hiện có. 
7í Sản phẩm mới bao gồm gia tăng chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ cho 
khách hàng. 
Bài 2: Các sản phẩm sau đây thuộc loại sản phẩm nào? Hoạt động Marketing 
chủ đạo cho các sản phẩm đó là gì? 
1/ Xe đạp thể thao, địa hình:..................... 0. 22t 1n ng re 









3/ Mũi khoan bê tông 
4/ Khu nhà biệt thự......................... - Quy 
5/ Bức tranh do cá heo vẽ:...................... co, 
6/ Đầu đĩa hình SONY:..., ch, 
7í Máy điều hòa LG........................ uc HH 102 HE nere ca 


Bài 3: Đánh dấu (X) cho các phương án tối ưu: 


















. Sản phẩm | Sản phẩm |. Sản phẩm 
Nội dhnQ ýtưởng | hiện thực dịch vụ 














"CLEAR" 
20 cm x 15 cm x 3 cm 
Tư vấn miễn phí 

Sự mạo hiểm, phiêu lưu 


Giao hàng tận nhà miễn phí 

Mũi khoan bê tông 
Sự an toàn 
Hình bầu dục 
Sự tiện ích 


Độ chính xác 





































































Bài 4: Điển vào ô trống thông tin cần thiết và giải thích lý do quan trọng nhất 
tại sao anh (chị) lại lựa chọn thông tin như vậy. 


1. Mức tiêu thự 


56 

























Giai đoạn 


Giai đoạn ạ 
phát triên 


triển khai 
Ít. bởi vì: 
DN cần thăm dò động 
thái của khách hàng 


Giai đoạn 
chín muồi 


Giai đoạn 
suy thoái 
























4. CP Marketing 
5. Phương án SP 


6. Số lượng đối thủ 
cạnh tranh 


Bài 5: Bài tập tình huớống 





TẬP ĐOÀN P&G VỚI SẲN PHẨM PANTENE 

Vào năm 2003, khi mà tập đoàn P&G đang ở giai đoạn khủng hoảng về sự tăng 
trưởng tài chính cũng như giá cổ phiếu trên thị trường, ông Lafley, người phụ trách kinh 
doanh của công ty P&G chọn ra 10 nhãn hiệu bán chạy nhất của mình, trong đó có dầu 
gội đầu Pantene. 

Ban đầu, công ty tập trung Marketing vào các loại tóc của khách hàng là mịn, 
thường, dầu hay khô. Bây giờ công ty chuyển hướng tập trung tiếp thị sản phẩm bằng việc 
nhấn mạnh lợi ích hoặc dáng vẻ mà người sử dụng đang mong muốn đạt được là độ dầy, 
độ mượt, độ mềm mại. Họ tân trang lại chai Pantene, thay đổi nắp đậy và những đường 
cong, nhấn mạnh mỗi loại chất dưỡng tóc ví dụ, có nắp với dấu nhấn màu xanh lá cây. Họ 
khuyến khích các nhà bán lẻ bày tất các các sản phẩm cùng loại với nhau và "nhóm" các 
chất dưỡng tóc phân biệt lại như bộ sưu tập cho tóc xoăn chẳng hạn. Họ đã thử phương 
pháp tiếp thị sản phẩm mới vào đúng lúc bán - những hình ảnh hưởng dẫn khách hàng 
chọn đúng sản phẩm cho mình. 

Kết quả của chiến lược kinh doanh mới của tập đoàn là: doanh số bán của Pantene 
năm ngoái tăng 8%, trong khi các sản phẩm khác có doanh số mang xu hướng chững lại 
và suy giảm mạnh. 


Câu hỏi thảo luận 


1/ Phân tích 3 cấp độ của sản phẩm dầu gội đầu Pantene? 

2/ Sản phẩm Pantene thuộc loại sản phẩm nào? Hoạt động Marketing chủ đạo để 
giúp công ty bán được nhiều hàng là gì? 

3/ Sản phẩm Pantene ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống của sản phẩm? Để kéo dài 
giai đoạn này, công ty P&G cần có những thay đổi gì? 

4/ Phân tích những chính sách sản phẩm mà P&G đã sử dụng? 


Chương 4 


CHÍNH SÁCH GIÁ CÁ 


Mục tiêu 

-_ Nêu 2 nhân tố bên trong doanh nghiệp và 3 nhân tố bên ngoài doanh 
nghiệp ảnh hưởng đến việc định giá sẵn phẩm. 

-_ Trình bày 3 phương pháp định giá cơ bản. 
Giải thích 3 chính sách giá. 

-_ Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp. 


-_ tựa chọn được phương pháp định giá và chính sách giá tối ưu ứng phó 
với những thay đổi về nhu cầu, về chiến lược giá của đối thủ cạnh tranh 
và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 


I. GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ CỦA 
DOANH NGHIỆP 


1. Khái niệm và vị trí của chính sách giá trong Marketing hỗn hợp 
1.1. Khái niệm giá cả theo quan niệm Marketing 
Đối với mỗi một lĩnh vực khác nhau, giá cả mang nhiều tên gọi khác nhau 


như: học phí, tiền thuê nhà Xưởng, lệ phí qua cầu, cước phí, tiền lương, hoa 
hồng bán hàng, giá bán của một sản phẩm... 


Dưới góc độ Marketing, giá sản phẩm được khái quát như sau: 


Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiên mà người mua phải 
trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó. 


Giá thường là chỉ số quan trọng được sử dụng trong quá trình lựa chọn và 
mua sắm sản phẩm của người mua, bởi vì ngân sách dành cho việc mua sắm 


58 


không phải là vô hạn. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, các yếu tố phi giá 
cả như quà tặng, quảng cáo, trưng bày, tư vấn của nhân viên bán hàng... còn 
ảnh hưởng tới hành vi của người mua nhiều hơn sự ảnh hưởng của giá cả. Ví dụ 
như phần quà hấp dẫn, bày hàng bắt mắt, vẻ đẹp của sản phẩm đẹp lộng lẫy... 
có thể làm cho người tiêu dùng ra quyết định mua hàng ngay. 

1.2. Vị trí của chính sách giá cả trong Marketing hỗn hợp 

Sau biến số sản phẩm, giá cả có tầm quan trọng lớn trong Marketing hỗn 
hợp. Các biến số khác khi thực hiện phải mất tiền, còn giá cả là biến số duy 
nhất có thể trực tiếp tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. 

Hơn nữa, giá là thành phần duy nhất trong biến số Marketing có khoảng 
cách thời gian giữa việc khách hàng ra quyết định và thực hiện mua rất ngắn. 
Chính vì tính tức thời làm cho các quyết định về giá mang tính rủi ro lớn, bởi vì 
nó có thể phá vỡ tính nhất quán của Marketing. 

Giá cả chỉ là một công cụ của Marketing hỗn hợp mà doanh nghiệp sử 
dụng để đạt mục tiêu của mình. Điều đó có nghĩa là khi ra quyết định về giá cả, 
phải đặt nó trong một chính sách tổng thể và chịu sự chỉ phối của mục tiêu 
chung của doanh nghiệp. 


2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến việc định giá của doanh 
nghiệp 


2.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 


2.1.1. Mục tiêu kinh doanh ngắn hạn 

* Mục tiêu "đảm bảo sống sót" 

"Đảm bảo sống sót" sẽ trở thành mục tiêu cơ bản của công ty trong những 
trường hợp trên thị trường có quá nhiều người sản xuất và sự cạnh tranh trở nên 
gay gắt, lan rộng khắp nơi hoặc là nhu cầu của khách hàng biến động mạnh. 

Mục tiêu của đoanh nghiệp là sự tồn tại thì việc định giá sẽ được thực hiện trên 
phương châm "lấy công làm lãi". Tức là, giá bán chỉ cần trang trải đủ các khoản chi 
phí thực tế đã bỏ ra, đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì được sức sống. Sau giải 
đoạn khó khăn, doanh nghiệp có thể cải tiến sản phẩm và tăng giá bán trở lại. 

* Mục tiêu tăng lợi nhuận trước mắt 

Để tăng lợi nhuận, đoanh nghiệp cần phấn đấu giảm chỉ phí để duy trì chỉ 
phí cho một đơn vị sản phẩm là thấp. 

Trước tiên, doanh nghiệp cần tiến hành điều tra, nghiên cứu nhu cầu của 


59 


khách hàng, lập dự trù chi phí để sản xuất sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đó. 
Có nhiều phương án chi phí khác nhau sẽ đưa ra được nhiều mức giá khác 
nhau. Sau đó, doanh nghiệp lựa chọn mức giá cao nhất có thể để khi đạt chi phí 
thấp, doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận trên một sản phẩm là tối đa. 

* Mục tiêu giành vị trí hàng đầu về các chỉ tiêu thị phần 

Nếu mục tiêu của doanh nghiệp là tiến tới nắm quyền kiểm soát thị trường, 
giành vị trí thống trị vẻ khối lượng sản phẩm cung ứng, thì doanh nghiệp phải 
định giá thấp hơn giá thị trường để tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Cho đến khi 
mà sản phẩm của doanh nghiệp chiếm tuyệt đại đa số bộ phận khối lượng sản 
phẩm cung ứng trên thị trường, đủ cho phép doanh nghiệp giữ địa vị thống trị, 
lúc đó doanh nghiệp có thể định lại giá bán cho phù hợp với giá trị và giá trị sử 
dụng của sản phẩm. 

Khách hàng đã quen dùng sản phẩm, việc tăng giá đần dần không ảnh 
hưởng nhiều đến sức mua của khách hàng. 

* Mục tiêu giành vị trí hàng đầu về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 

Công ty có thể đặt cho mình mục tiêu phấn đấu để sản phẩm của mình có 
chất lượng cao nhất trong tất cả sản phẩm trên thị trường. Thông thường điều 
đó đòi hỏi phải định giá cao cho sản phẩm để bù đắp các chi phí để đạt chất 
lượng cao và tiến hành các công tác nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm đắt tiền. 

Các sản phẩm đang trên bước đường xây dựng thương hiệu mạnh và củng 
cố vị thế, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường rất phù hợp với mục tiêu này. 

2.1.2. Chỉ phí sản xuất kinh doanh 

Chỉ phí là chỉ tiêu quan trọng để xác định giá cho sản phẩm. Các công ty 
luôn cố gắng định mức giá đủ đảm bảo bù đắp hoàn toàn những chỉ phí sản 
xuất, phân phối và tiêu thụ, đồng thời tạo ra được lợi nhuận hợp lý cho những 
rủi ro mà doanh nghiệp phải gánh chịu. 

Nếu doanh nghiệp tăng được sản lượng bán, điều đó đồng nghĩa với việc có 
thể giảm được chỉ phí trên một đơn vị sản phẩm đo lợi thế nhờ quy mô. 

Do vậy, muốn mở rộng thị trường, tăng lượng bán, mỗi doanh nghiệp đều 
phải phấn đấu giảm chỉ phí để hạ giá thành sản phẩm. 

2.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

2.2.1. Nhu cầu của thị trường về sản phẩm 

Bất kỳ mức giá cả nào do công ty xác định dù thế nào cũng ảnh hưởng đến 


60 


nhu cầu về sản phẩm. Mối liên hệ phụ thuộc giữa giá cả và mức nhu cầu hình 
thành theo "luật cầu": giá tăng thì cầu giảm và giá giảm thì cầu tăng. 

Cũng có trường hợp đặc biệt khi sản phẩm là những loại khan hiếm, quý 
hiếm như: tranh cổ, đồ cổ, sưu tập tem cổ... thì khi giá cả tăng làm cho nhu cầu 
lại tăng. 

Xét cho cùng khách hàng là người quyết định xem giá của sản phẩm có 
phù hợp không. Nhưng khách hàng luôn sử đụng những giá trị của riêng mình 
để cân nhắc về mức giá của sản phẩm. Họ sẽ không mua sản phẩm nếu cao hơn 
giá trị mà họ thu được. Họ chỉ mua sản phẩm nếu nó mang lại cho họ giá trị ít 
nhất phải bằng mức giá mua. 

Tuy nhiên, không phải mọi khách hàng đều đo lường giá trị theo cùng một 
cách. Ví dụ, một phụ nữ ở thành phố sẽ sẵn sàng bỏ ra 200.000 đồng để mua 
một thỏi son môi của hãng mỹ phẩm Maybeline (Mỹ), nhưng ở nông thôn thì 
chẳng ai trả đến mức giá đó, đù cho họ có đủ tiền đi chăng nữa. Người nông 
dân không coi thỏi son môi đáng giá như vậy. 

2.2.2. Giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 

- Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp hay của các đối thủ cạnh tranh sẽ 
giúp cho công ty xác định được khoảng giá trung bình. 

Nếu sản phẩm của công ty tương tự như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, 
chính vì mình buộc phải định giá gần với giá hàng của họ, nếu không sản phẩm 
khó có thể tiêu thụ được. 

Công ty chỉ có thể đặt giá cao hơn đối thủ cạnh tranh khí đảm bảo chất lượng 
hàng của mình cao hơn họ. Về thực chất công ty sử dụng giá để xác định vị trí 
hàng chào bán sản phẩm của mình so với hàng chào bán của đối thủ cạnh tranh. 

- Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm không phải là chỉ tiêu duy nhất để định 
giá cao hơn hay thấp hơn giá cả của đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, còn rất nhiều 
yếu tố khác, đặc biệt phải kể đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ là 
yếu tố mà doanh nghiệp có thể xác định mức giá phù hợp. 

2.2.3. Các nhân tố khác 

Ngoài những nhân tố nêu trên còn phải kể đến các nhân tố khác như: nền 
kinh tế đang lâm vào tình trạng suy thoái, đất nước có chiến tranh, thiên tai, lụt 
lội hay hỏa hoạn... đều làm cho giá cả tăng hoặc giảm đột biến. 

Những yếu tố có thể tác động nhiều đến việc định giá của doanh nghiệp, đó 
là sắc thuế tăng hay giảm, chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước thay đổi. 


ó1 


Chẳng hạn, khi nhà nước ban hành quyết định ngừng cấp đăng ký xe máy cho 
các quận nội thành Hà Nội, ngay lập tức, giá của xe máy tăng mạnh trước thời 
điểm thực thi quyết định. 

Ngoài ra, xu thế hội nhập nền kinh tế, thương mại toàn cầu làm cho sự 
cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt và khốc liệt, giá thành của các loại sản 
phẩm đều có xu hướng giảm. Khoa học kỹ thuật tiên tiến được áp dụng hàng 
loạt cũng làm cho sản phẩm có chất lượng tốt hơn và giá thành giảm đi. 


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN 

1. Phương pháp tính giá theo chỉ phí 

1.1. Định giá theo "chỉ phí bình quân cộng lãi” 

Công thức tính: 

Giá bán dự kiến = Giá thành sản phẩm + Lãi dự kiến 

Mức lãi dự kiến có thể tính theo giá thành đơn vị sản phẩm, cũng có thế 
tính theo giá bán. 

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp có chi phí và dự kiến mức tiêu thụ là: 

+ Chi phí biến đổi/đvsp: 12.750đ. 

+ Chi phí cố định: 300.000.0004. 

+ Số lượng dự kiến tiêu thụ: 50.000 sản phẩm. 

Khi đó, chỉ phí đơn vị sản phẩm của người bán sẽ là: 


Chỉ phí đơn vị Chỉ phí cố định 


= Chỉ phí biến đổi + 


sản phẩm Số lượng sản phẩm tiêu thụ 
300.000.000 
¿ 12.750 + “ng 18.750đ/sp 


* Giả thiết người sản xuất dự kiến lãi 25% trên giá thành, mức giá dự kiến 
sẽ là: Giá dự kiến = Chi phí đơn vị sản phẩm x (1+ 0,25) 
= 18.750 x (1+ 0,25) = 23.437,5 (đ/sản phẩm) 
* Giá thiết nhà sản xuất dự kiến mức lãi trên giá bán: 25%, mức giá dự 
kiến sẽ là: 


62 


âu và Chỉ phí cho đơn vị sản phẩm 18.750 
Á = : ——— = =25. 
Giả DEN QW2HICU 1 - tỷ lệ % lãi trên giá bán I0 2 TT 





Định giá theo "chi phí bình quân cộng lãi” không tính đến cả nhu cầu về 
sản phẩm lẫn sự thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh, do đó khó dung hòa được 
sự cạnh tranh trên thị trường về giá cả. Nhưng đây vẫn là phương pháp phổ 
biến, bởi dễ tính và hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng. Hơn nữa, cách định 
giá này nhiều người cảm nhận rằng, nó đảm bảo được sự công bằng cho cả 
người mua và người bán. 

1.2. Định giá theo điểm hòa vốn và đảm bảo lợi nhuận mục tiêu 

1.2.1. Định giá theo tỷ suất lợi nhuận mục liêu 

Theo phương pháp này doanh nghiệp xác định giá trên cơ sở đảm bảo tỷ 
suất lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư (ROI) mà doanh nghiệp mong muốn 
đạt được. 

Công thức xác định giá theo lợi nhuận mục tiêu: 


Lợi nhuận mong muốn tính 
Giá đảm bảo trên vốn đầu tư 





Ỷ s sẽ =_ Chỉ phí đơn vị + D : _: 
lợi nhuận mục tiêu . l Số lượng sản phẩm tiêu thụ 


Ví dụ: Giả sử người sản xuất đã đầu tư I tỷ đồng cho kinh doanh. Chỉ phí 
sản xuất tính cho đơn vị sản phẩm là: 16.000đ, họ mong muốn đạt được mức 
lợi nhuận tính trên vốn đầu tư là 20%, với lượng tiêu thụ ước tính là 50.000sp. 
Như vậy, tổng lợi nhuận mong muốn là: 20% x 1 tỷ = 200.000.000đ. 

Giá bán theo lợi nhuận mục tiêu của doanh nghiệp là: 


200.000.000 


Công thức tính giá nói trên sẽ đảm bảo cho người sản xuất thực hiện tỷ suất 
lợi nhuận mà họ mong muốn là 20%, nếu đảm bảo được mức giá thành và mức 
tiêu thụ ước tính là chính xác. 

Cách tính này phù hợp cho những doanh nghiệp cổ phần lớn, cần huy động 
vốn đầu tư thêm. Các nhà quản trị, nhà đầu tư cần con số này để xem xét khả 
năng thu hồi vốn trong bao lâu. 


63 


1.2.2. Định giá theo điểm hòa vốn 
Đồ thị hoà vốn được xây dựng bởi đường tổng doanh thu (TR - Total 


Renue) và đường tổng chỉ phí (TC - Total Cost). Đường tổng doanh thu và 
đường tổng chỉ phí sẽ giao nhau ở mức tiêu thụ được gọi là "điểm hòa vốn". 


Tổng chỉ phí cố định 


Khối ín phẩm hòa vốn = Ỷìan: TEEETTPRV-EDETT : 
";hậMhasin phẩm Hòa HP Giá bán - chỉ phí biến đổi đơn vị 


Lợi nhuận mục tiêu được xác định bằng khoảng cách giữa đường tổng 
doanh thu và đường tổng chỉ phí. Nó được quyết định bởi khối lượng tiêu thụ 
đảm bảo lợi nhuận mục tiêu và mức giá dự kiến tương ứng. 

Khối lượng tiêu thụ đạt lợi nhuận mục tiêu được tính theo công thức: 





Khối lượng bản đạt —_— Tổng chỉ phí cố định - Tổng lợi nhuận mục tiêu 
lợi nhuận mục tÊU Giá bán - chỉ phí biến đốt đơn vị 
Ví du: 


Giả sử có số liệu của doanh nghiệp A, sản xuất sản phẩm X như sau: 
- Chi phí biến đổi/đvsp: 10.000đ 


- Chỉ phí cố định: 300.000.000đ 
- Lợi nhuận mục tiêu: 20% trên vốn đầu tư 
- Vốn đầu tư: 1.000.000.000đ 


- Tổng lợi nhuận mục tiêu là: 20% x 1.000.000.000 đ = 200.000.000đ 


Khi đó, doanh thu, chỉ phí và lợi nhuận ở mức giá dự kiến khác nhau sẽ thể 
hiện trong bảng sau đây: 


Biểu 4: Tống hợp doanh thu, chỉ phí, lợi nhuận 
Đơn vị tính: 1.000.000đ 


Giá dự | Chi phí | CHỈ PRÍ | O pòa | ©l9Ỉ | noanh | Tặng | LƠi 
kiến/sp | cố định | ." | vấn | nhuận [ tụ |ehị pnị| nhuận 
: đổi/sp mục tiêu mục tiêu 
(8) 












(3) (4) (8) 
[018 | 300 | 001 | 37500 | 62500 | 1125 


64 





Trong đó, 
Cột (4) = (2)/{(1) - G)] Cột (5) = [(2) - (8)]/1() - (3)] 
Cột (6) = (1) x (5) Cột (7) = (6) ~ (8) = (3) x (5) + @) 


Đơn vị tính: 1000sản phẩm 







Doanh thu (TR) 


Tổng doanh thu 
và chi phí (TC) 


TRạ (P = 0,02) 


TR=1.000 Tổng chí phí TC 
TC = 800 
TR=TC= 600 


30 ` 30 Sản lượng 
(hòa vốn) (đảm bảo lợi 
nhuận mục tiêu) 


Hình 8: Đô thị hòa vốn 

Nhìn vào bảng số liệu và đồ thị, sẽ có thể tính được rằng, để có 200 triệu 
đồng lợi nhuận, có thể bán sản phẩm với các mức giá khác nhau. Bán sản phẩm 
với giá nào còn tùy thuộc vào việc dự báo số lượng sản phẩm có thể được tiêu 
thụ trên thị trường là bao nhiêu. 

Phương pháp hòa vốn được sử dụng rất có hiệu quả khi doanh nghiệp dự 
đoán chính xác khối lượng tiêu thụ. Ngoài ra, nó còn cho phép người làm giá 
có thể xem xét tới các mức giá khác nhau và ước tính được những ảnh hưởng 
có thể có của chúng đến khối lượng tiêu thụ và lợi nhuận. Đặc biệt là, dựa vào 
phương pháp này người sản xuất còn có thể dự báo được khoảng thời gian để 
có thể đạt được “điểm hòa vốn” và sau đó kinh doanh có lãi. 


2. Phương pháp định giá theo mức giá hiện hành 
Khi định giá dựa vào mức giá hiện hành, chủ yếu công ty xuất phát từ giá 
của các đối thủ cạnh tranh và ít quan tâm hơn đến các chỉ tiêu chỉ phí của mình 


65 





hay nhu cầu của khách hàng. Theo phương pháp định giá này, công ty có thể 
định giá ở mức cao hơn hay thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh chính. 

- Các công ty biết rằng người mua thường cân nhắc mức giá của mình bằng 
cách so sánh với giá các sản phẩm cạnh tranh tương tự. 

+ Doanh nghiệp sẽ định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh nếu sản phẩm của 
họ có đặc tính hay hơn hoặc mang nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. 

+ Doanh nghiệp sẽ định giá thấp hơn nếu sản phẩm của họ không có được 
những đặc tính hay ích lợi như của đối thủ cạnh tranh, hoặc khi họ đang cố 
gắng mở rộng thị phần. Chẳng hạn, bột giặt Omo định giá cao hơn bột giặt 
Viso bởi có chất làm trắng khiến sợi vải quần áo trông như mới. 

- Các doanh nghiệp bán các mặt hàng nhu yếu phẩm như: giấy, muối, gạo 
hay xăng dầu, biết rằng sản phẩm của họ bán ra không có nhiều khác biệt, nên 
nói chung họ đều định cùng một mức giá. 

- Các doanh nghiệp nhỏ thường phải điều chính theo giá của các đối thủ 
cạnh tranh đầu đàn của thị trường, chứ không lệ thuộc vào biến động của nhu 
cầu về sản phẩm của mình hay chỉ phí của công ty mình. 

- Khi đối thủ cạnh tranh thực hiện chiến lược giảm giá để thu hút sự chú ý, 
mua và tiêu dùng của khách hàng, doanh nghiệp cũng phải xem xét việc giảm 
giá gián tiếp hoặc trực tiếp (giữ nguyên giá bán nhưng có quà tặng hoặc tăng 
thêm khối lượng cho sản phẩm). 


3. Phương pháp định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng 
(về sản phẩm) 

Ngày càng nhiều công ty khi tính toán giá đã bắt đầu xuất phát từ giá trị 
cảm nhận được của sản phẩm mình. Họ xem yếu tố cơ bản hình thành giá cả 
không phải là chi phí của người bán mà là sự chấp nhận của người mua. 

Cần lưu ý rằng, các doanh nghiệp khác nhau có cùng sản phẩm như nhau 
nhưng lại có các mức giá khác biệt. 

Ví dụ, một ly cà phê với một lát bánh táo, ở quán điểm tâm giá 1,25 USD, 
ở nhà hàng Mini giá 1,5 USD, ở khách sạn là 1,75 USD, nếu mang lên phòng 
ngủ thì giá là 3 USD, ở nhà hàng sang trọng, khách sạn 5 sao là 4 USD. Các 
công ty sau có thể định giá cao hơn các nơi bán hàng trước là bởi vì bầu không 
khí của nó đã tạo cho sản phẩm có thêm giá trị. 

Để xác định giá "theo giá trị cảm nhận được", người làm giá phải tiến hành 
các công việc sau đây: 


66 


- Xây dựng khái niệm sản phẩm cho thị trường mục tiêu với chất lượng và 
iá cả dự kiến cụ thể. 

- Dự kiến khối lượng bán mong muốn theo mức giá đự kiến. 

- Dự kiến công suất cần thiết của máy móc, vốn đầu tư và xác định chỉ phí 
ản xuất sản phẩm. 

- Xác định lợi nhuận theo mức chỉ phí và giá dự kiến. 

Để áp dụng được phương pháp này, công việc đầu tiên mà những nhà làm 
siá của doanh nghiệp phải làm là nghiên cứu thật kỹ thị trường mục tiêu để đo 
lường được nhận thức của thị trường về giá trị sản phẩm. 


III. CÁC CHÍNH SÁCH GIÁ 

1. Chính sách phân biệt giá 

Khi làm giá phân biệt cho các sản phẩm khác nhau, doanh nghiệp cần căn 
cứ vào các yếu tố sau đây: 

* Chất lượng sản phẩm: Căn cứ vào chất lượng tiến hành phân loại sản 
phẩm theo cấp, loại chất lượng khác nhau, từ đó quy định các mức giá khác 
nhau. Ví dụ, săm lốp xe đạp chia ra giá sản phẩm loại L, giá sản phẩm loại II... 

* Thời gian tiêu thự: Những sản phẩm mà việc sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm có chênh lệch lớn giữa các thời điểm trong ngày, giữa các ngày trong 
tuần, giữa các tuần trong tháng và các tháng trong năm thì cần làm giá phân 
biệt theo thời gian tiêu thụ để kích thích sản xuất và cân bằng quan hệ cung - 
cầu về sản phẩm trong mọi thời điểm. 

Chẳng hạn như giá điện thoại: chia giá điện thoại vào ban ngày và ban 
đêm. Giá các loại sản phẩm nông sản có thể chia ra giá đầu vụ, chính vụ và 
cuối vụ... 

* Thị trường và khu vực tiêu thụ: Căn cứ vào đặc điểm của từng thị trường 
và khu vực cụ thể mà các doanh nghiệp cần áp dụng giá phân biệt cho từng loại 
sản phẩm khi đem tiêu thụ ở các thị trường khác nhau. Đó là thị trường truyền 
thống hay thị trường doanh nghiệp mới xâm nhập, thị trường thành phố, hay thị 
trường nông thôn... 

* Khối lượng mua của người tiêu dùng: để khuyến khích khách mua một số 
lượng lớn, cần áp dụng các tỷ lệ chiết khấu. Tức là trên cơ sở giá bán lẻ, quy 
định một số tỷ lệ chiết khấu cho người mua ứng với từng khối lượng hàng cụ 


67 


thể, chẳng hạn giá bán I sản phẩm A là 10.000 đồng, nếu mua 100 sản phẩm 
có thể trừ 5%, 500 sản phẩm có thể trừ 18%... 

Mặc dù trong trường hợp này, lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm mà 
doanh nghiệp thu được có giảm đi, song vì tiêu thụ được nhanh với khối lượng 
lớn sản phẩm nên tổng lợi nhuận của doanh nghiệp có thể sẽ đạt được nhiều 
hơn và đặc biệt là có thể tăng nhanh vòng quay của vốn. 

Ngoài một số căn cứ trên doanh nghiệp có thể áp dụng một số hình thức 
khác để phân biệt giá như: giảm giá tạm thời cho một số đối tượng như sinh 
viên, trẻ em, nhân dịp khai trương cửa hàng, một vài ngày đầu trong đợt đầu 
tiên tung sản phẩm ra thị trường mới. 

* Điều kiện và phương thức thanh toán: Nếu khách hàng trả tiền hàng trong 
thời hạn nhanh hơn yêu cầu sẽ được hưởng giá rẻ hơn so với những khách 
hàng trả chậm. 

* Đối tượng khách hàng: khách hàng của đoanh nghiệp có thể bao gồm 
nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, đối với những khách hàng đặc biệt như khách 
đã từng quan hệ lâu dài, hoặc những khách hàng mới nhưng có khả năng mua 
thường xuyên, có thể áp dụng mức giá có tính chất ưu đãi, hạ hơn bình thường 
nhằm tạo dựng mối quan hệ bền vững. 

Thông qua chính sách phân biệt giá, doanh nghiệp sẽ kích thích được VIỆC 
mua vào, bán ra đối với các nhóm nhu cầu khác nhau và những khách hàng 
khác nhau. Đồng thời, vẫn đảm bảo bù đắp được các chi phí phát sinh do sản 
xuất những sản phẩm có chất lượng cao hơn, hoặc do việc vận chuyển sản 
phẩm đến các địa điểm khác nhau. 


2. Chính sách định giá cho sản phẩm mới 


2.1. Chính sách định giá “hớt váng sữa" 

Những sản phẩm được định giá theo chiến lược "hớt váng sữa” là những 
sản phẩm mới mà có đặc điểm: 

- Những sản phẩm có giá trị cao, thậm chí là có những tính năng sử dụng 
ưu việt. 

- Những sản phẩm thuộc loại mua có lựa chọn hoặc mua theo nhu câu đặc biệt. 

- Sản phẩm mới tung ra thị trường đã được nhiều người tiêu dùng chấp 
nhận, thậm chí là có nhu cầu cao, tạo ra các "cơn sốt” nóng. 

* Đặc điểm _ 

Hầu hết các công ty sau khi tạo ra sản phẩm mới đều xác định cho nó mức 


68 


giá cao để "hốt phần ngon" của thị trường. Có nghĩa là giá bán ban đầu mới 
xuất hiện sản phẩm mới trên thị trường đều được định ở mức rất cao. 

Sau khi làn sóng tiêu thụ ban đâu chậm lại, công ty bắt đầu giảm giá để 
nhóm khách hàng tiếp theo chấp nhận mua, rồi lại tiếp tục hạ giá để sản phẩm 
được sử dụng rộng rãi hơn và thu hút sự quan tâm của những khách hàng mới. 

2.2. Chính sách định giá "xâm nhập thị trường " 

Chính sách định giá theo chiến lược "xâm nhập thị trường" là những sản 
phẩm mà: 

- Mới được tung ra thị trường với mong muốn được sự tiêu dùng rộng rãi 
của mọi tầng lớp người dân. 

- Có thể khai thác đại lý bán lẻ phân phối hàng cho công ty một cách dễ dàng. 

- Sản phẩm có nhiều tính năng thay thế cho một số hàng hóa khác. 

* Đặc diểm 

- Giá xâm nhập chỉ thấp hơn giá thành sản phẩm một chút ít để doanh 
nghiệp có thể nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường thông qua việc bán 
được số lượng lớn. 

- Sản phẩm mới tung ra thường đi kèm với những hoạt động quảng cáo và 
khuếch trương ồ ạt, những đợt bán hàng và giảm giá đặc biệt. 

* Mục đích 

- Công ty muốn xâm nhập thị trường nhanh chóng và chiếm lĩnh thị phần 
lớn. Sản phẩm được tung ra với giá thấp để khách hàng chấp nhận ngay và có 
thể phân phối rộng rãi trên thị trường đại chúng. 

- Kiểm soát thị trường thông qua cạnh tranh về giá và duy trì thị phần lớn nhất. 

- Với số lượng bán lớn cho phép công ty cắt giảm hơn nữa chi phí trên một 
đơn vị sản phẩm. Các đối thủ cạnh tranh không bán được số lượng lớn như vậy 
sẽ không thể giảm được chỉ phí và sớm bị loại ra khỏi thị trường. 

3. Chính sách thay đổi giá 

Các công ty sau khi xây dựng cho mình một hệ thống giá và chiến lược 
hình thành giá cả riêng, sau một thời gian cảm thấy cần phải giảm hay tăng giá 
cho sản phẩm - dịch vụ. 

3.1. Chính sách giảm giá 

Trong nhiều trường hợp, mỗi công ty phải tự chủ động giảm giá hoặc tăng 


69 


giá để có thể đứng vững trước những biến động bất thường của thị trường. 
Đoanh nghiệp nên chủ động giảm giá trong những trường hợp sau: 

- Khi công ty không sử dụng hết năng lực sản xuất, phải tăng tốc độ quay 
vòng bằng cách: nỗ lực thương mại, cải tiến sản phẩm và áp dụng một số biện 
pháp khác, nhưng công ty không có khả năng. 

- Thị phần bị thu hẹp do áp lực của cạnh tranh giá quyết liệt. Ví dụ như là 
một số ngành công nghiệp Mỹ - chế tạo ôtô, điện tử gia dụng, máy ảnh, đồng 
hồ, thép - đã nhường thị phần của mình cho các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản, 
những người có sản phẩm chất lượng cao nhưng giá lại rẻ. 

- Muốn sử dụng giá hạ để giành vị trí khống chế thị trường. Để thực hiện ý 
đồ này công ty đã tung ra thị trường sản phẩm có mức giá rẻ hơn của đối thủ 
cạnh tranh với hy vọng giành được thị phần lớn. 

- Chính sách giảm giá có thể áp dụng trong những trường hợp khác: 

+ Loại sản phẩm mà độ co dãn về cầu nhạy bén với sự thay đổi giá. 

+ Chỉ phí sản xuất sẽ giảm đi nhiều nếu khối lượng sản phẩm gia tăng. 

+ Sản phẩm thuộc loại đễ hấp thụ đối với tập quán và thói quen của người 
tiêu dùng. 

3.2. Chính sách tăng giá 

Mặc dù biết rằng tăng giá sẽ tạo ra một số phản ứng tiêu cực từ nhiều phía, 
nhưng doanh nghiệp vẫn phải tăng giá trong một số trường hợp: 

- Trường hợp phổ biến nhất phải tăng giá là nạn lạm phát triển miên trên 
toàn thế giới do chỉ phí tăng. Tăng chỉ phí không tương ứng với tăng năng suất 
sẽ dẫn đến giảm định mức lợi nhuận và buộc công ty phải tăng giá. 

- Một trường hợp nữa dẫn đến tăng giá là nhu cầu quá lớn. Khi công ty 
không đủ sức đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng, có thể tăng giá. Điều 
này đồng nghĩa với việc cung hàng hóa trên thị trường đang khan hiếm. 

- Chính sách giá cao được áp dụng đối với những sản phẩm mới, sản phẩm 
được cải tiến về mặt kỹ thuật hoặc các dịch vụ gia tăng kèm theo sản phẩm. Bởi 
vì nó mới xuất hiện trên thị trường nên chưa có sự cạnh tranh và nhu cầu về sản 
phẩm cũng chưa có điều kiện để co dãn cầu theo giá. 


70 


Tóm tắt kiến thức 

1. Mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và chỉ phí sản xuất của doanh nghiệp là 
các yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc định giá mà các đơn vị 
có thể chủ động kiểm soát được. 

- Thị trường và nhu cầu của khách hàng, giá cả và sản phẩm của đối thủ 
cạnh tranh là những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc định 
giá. Các nhân tố này biến động khó lường trước được. 

3. Có phương pháp định giá cơ bản: 

- Phương pháp "chi phí bình quân cộng lãi”: Giá bán bằng giá thành công 
xưởng cộng với tỷ lệ phần trăm so với giá bán. 

- Phương pháp "phân tích điểm hòa vốn": Tính điểm hòa vốn trên một đơn 
vị sản phẩm để từ đó xác định mức giá lỗ vốn hay có lãi. 

- Phương pháp “định giá theo mức giá hiện hành": Xuất phát từ giá của các 
đối thủ cạnh tranh và ít quan tâm hơn đến các chỉ tiêu chi phí của mình hay 
nhu cầu của khách hàng. 

- Phương pháp "định giá trên cơ sở giá trị cảm nhận được của khách hàng": 
Sự hình thành giá cả dựa trên sự chấp nhận của người mua. 

4. Các chính sách giá cả: 

- Chính sách phán biệt giá tùy từng thời điểm, chất lượng sản phẩm, đối 
tượng khách hàng... 

- Chiến lược định giá cho sản phẩm mới bao gồm: Định giá "hớt váng sữa”: 
Giá bán ban đầu cao, sau đó giảm đần. 

Định giá "thâm nhập thị trường”: giá thâm nhập chỉ cao hơn giá thành công 
xưởng một chút ít. 

- Chính sách /hay đổi giá tùy từng trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp chủ 
động giảm giá trong các trường hợp: 

- Khi công ty không sử dụng hết năng lực sản xuất. 

- Thị phần bị thu hẹp do áp lực của cạnh tranh giá quyết liệt. 

- Công ty muốn sử dụng giá hạ để giành vị trí khống chế thị trường. 

Công ty chủ động răng giá trong các trường hợp: 

- Lạm phát triển miên trên toàn thế giới do chỉ phí tăng. 

- Nhu cầu quá lớn. 

- Gia tăng những tính năng và dịch vụ mới cho sản phẩm. 


7 


Bài tập ôn luyện kiến thức 
Bài 1: Lựa chọn phương án đúng cho các câu sau đây: 


1. Doanh nghiệp định giá thấp cho các: mục tiêu kình doanh ngắn hạn: 
a. "Đảm bảo sống sót" 
b. "Tăng lợi nhuận trước mắt" 
c. "Giành vị trí hàng đầu về thị phần? 
d. "Giành vị trí hàng đầu về chất lượng" 
e. Phương án tự chọn.......................... St 0S 2n g1 nghe 
2. Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp 
a. Mục tiêu kinh doanh ngắn hạn 
b. Chỉ phí sản xuất kinh doanh 
c. Thị trường và nhu cầu của khách hàng 
d. Giá và chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 
e. Phương án tự chọn.................... ch neo 
3. Chính sách định giá "hớt váng sữa" có đặc điểm: 
a. Giá bán.ban đầu thấp, sau đó tăng dần 
b. Giá bán:ban đầu thấp, sau đó giữ nguyên 
c. Giá bán ban đầu cao, sau đó giảm dần 
d. Giá bán ban đầu cao, sau đó giữ nguyên 
e. Phương án tự chọn.......................... so os0nn 2n 1n nneeee 
4. Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp 
a. Mục tiêu kinh doanh ngắn hạn 
b. Chí phí sản xuất kinh doanh 
c. Thị trường và nhu cầu của khách hàng 
d. Giá và chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 
e. Phương án tự chọn....................... Ăn Tnnnnerea 
5. Chính sách định giá "xâm nhập thị trường" có đặc điểm: 
a. Giá bán ban đầu thấp, sau đó tăng dần 
b. Giá bán ban đầu thấp, sau đó giữ nguyên 
c. Giá bản ban đầu cao, sau đó giảm dần 
d. Giá bán ban đầu cao, sau đó giữ nguyên 
e. Không có phương án nào nêu trên, 


Bài 2: Đánh dấu (X) vào phương án đúng 





Năng lực sản xuất không sử dụng hết do hạn chế 
về tài chính 


Giành vị trí khống chế trên thị trường 





Áp lực cạnh tranh khốc liệt 

Nhu cầu tiêu dùng quá lớn 

Mục tiêu "chiếm tĩnh phần lớn thị trường" 
Mục tiêu "cá lớn nuốt cá bé" 





72 


Bài 3: Bài tập tình huống 
"ĐẠI GIA" CẠNH TRANH, "TIỂU GIA" NGẮC NGOÀI 


Người tiêu dùng và các doanh nghiệp bột giặt nội địa đang chờ đợi hai đại gia trong 
làng bột giặt là P&G và Unilever tung ra những đòn cuối cùng trong cuộc chiến hạ giá 
được khởi xướng hồi đầu tháng 8/2002. 

Cuộc chiến này được mở đầu khi P&G giảm giá mặt hàng bột giặt Tide từ 8.000 đồng 
xuống 6.000 đồng/gói 400gr, Unilever phản công ngay tức thì bằng cách giảm giá bột giặt 
Omo từ 7.500 đồng xuống 5.500 đồng/gói 600gr. - 

P&G tiếp tục khiêu chiến với việc giảm từ 6.000 đồng xuống còn 4.500 đồng sản 
phẩm Tide loại 400qr. Unilever đưa ra chiêu mới khi khuyến dụ các đại lý: bày 1 gói Omo 
sẽ được nhận 1.000 đồng, đồng thời tăng giá bằng cách giảm trọng lượng, gói Omo 500gr 
giá 5.500 đồng chỉ còn 400 gr. Tại các cửa hàng tạp hóa, các siêu thị nhãn hiệu Omo tràn 
ngập thị trường, nhiều "tháp Omo" cao hàng chục mét nghễu nghện trong các siêu thị lớn. 

Giá bột giặt Tide của P&G giảm 30% so với trước đây còn giá Omo cũng giảm 
khoảng 26% và người hưởng lợi đầu tiên là người tiêu dùng. Trong khi đó, các doanh 
nghiệp sản xuất bột giặt trong nước lại lo ngay ngáy, bởi vì cuộc chiến trên càng gia tăng 
thì nguy cơ mất thị phần, phá sản càng đe dọa. Các đại gia có vốn đầu tư hàng chục triệu 
USD, trong khi các doanh nghiệp nhỏ chỉ có vài chục tỷ VNĐ, phần lớn đã đầu tư vào tài 
sản cố định như máy móc, nhà xưởng; phần dành cho vốn lưu động rất nhỏ, có khi lại đi 
vay ngân hàng là chính nên không thể cùng lao vào cuộc chiến giảm giá được. 

Sau cuộc chiến này người tiêu dùng e rằng sẽ không còn nhiều sự lựa chọn khi mà 
các doanh nghiệp nhỏ phải rút lui khỏi thị trường, và Unilever và P$G sẽ lại tăng giá trở lại 
sau khi chiếm lĩnh và phân định xong thị trường. 

Trước đây thị trường còn có nhiều sản phẩm nội địa phù hợp với người tiêu dùng như: 
Lix, Đức Giang, Xà phòng Hà Nội, Net, Viso... Khi bột giặt Omo và Tide xuất hiện các sản 
phẩm nói trên đã bị đẩy lùi. Một số sản phẩm mới xuất hiện như bột giặt Bay, Vì Dân... đã 
nhanh chóng chiếm được thị phần vì chất lượng, giá cả phù hợp với người tiêu dùng có 
thu nhập thấp, điều này ảnh hưởng lớn đến thị phần của Tide và Unilever - nhất là ở khu 
vực nông thôn. Tuy nhiên, xét về thực lực cả về công nghệ, trình độ quản lý và tiền bạc thì 
những doanh nghiệp này không thể sánh được các đại gia như P&G và Unilever, bởi vậy 
nếu chiêu giảm giá kéo dài thì các doanh nghiệp nhỏ khó lòng chống đỡ được. 


Câu hỏi thảo lưận 


1/ Với mức giá ban đầu là 8.000đ/gói 400gr bột giặt Tide và ?.500đ/gói 500gr bột giặt 
OMO, P&G và Unilever đã định giá phương pháp nào? 

2/ Unilever và P&G thay đổi chính sách giá nào và nhằm mục đích gì? Thuận lợi và 
khó khăn của việc thực thi thay đổi giá này là gì? 

3/ Theo bạn, các doanh nghiệp khác trong nước như LIX, Đức Giang sẽ ứng phó 
trong việc định giá cho sản phẩm của mình như thế nào? 


73 


Chương 5 


CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 


Mục tiêu 

- Trình bày đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối. 

- Giải thích đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh phân phối cơ bản. 

- Trình bày 3 chính sách phân phối. 

- Nhận biết được đấu hiệu của các thành viên trong kênh phân phối. 

- tựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp với các 
mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và loại sẵn phẩm cụ thể. 


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 


1. Khái niệm kênh phân phổi 

Theo quan điểm của Marketing thì Kênh phán phối là một tập hợp các 
doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ thuộc lần nhau, tham gia vào quá 
trình đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. 

Các kênh phân phối tạo nên dòng chảy hàng hóa từ sản xuất qua hoặc 
không qua các trung gian tới người mua cuối cùng. Tất cả những người tham 
gia và kênh phân phối được gọi là thành viên của kênh. Các trung gian thương 
mại nằm giữa người sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng là thành viên quan 
trọng trong nhiều loại kênh phân phối. 

2. Vai trò của kênh phân phối 

- Kênh phân phối trung gian sẽ phát huy hiệu quả cao trong các trường hợp: 

+ Các chiến lược cắt giám giá không chỉ nhanh chóng và dễ đàng bị copy 


74 


bởi những đối thủ cạnh tranh mà còn dẫn đến sự giảm sút hoặc bị mất khả năng 
có lợi nhuận. 

+ Các chiến lược quảng cáo và xúc tiến sáng tạo thường chỉ có kết quả 
trong ngắn hạn, và bị mất tác dụng trong dài hạn. Vì vậy, đễ hiểu là các nhà 
quản lý Marketing tập trung nhiều hơn vào các kênh Marketing. 

- Để đạt được tính kinh tế của hệ thống phân phối đại trà thông qua 
Marketing, nhiều nhà sản xuất phải làm người trung gian bán hàng cho những 
nhà sản xuất khác. Vai trò chính của các trung gian thương mại là làm cho 
cung và cầu phù hợp một cách trật tự và hiệu quả. 

- Ngay cả trong trường hợp người sản xuất có thể xây dựng cho mình 
những kênh phân phối riêng, thường thì họ vẫn kiếm được nhiều tiền hơn nếu 
tăng vốn đầu tư vào doanh nghiệp chính của mình. Các nhà sản xuất nhận thấy 
rằng các trung gian bán hàng hóa và dịch vụ có hiệu quả hơn do tối thiểu hóa 
số lần tiếp xúc. 

- Nhờ các quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, việc chuyên môn hóa và quy mô 
hoạt động, những người trung gian sẽ đem lại cho công ty nhiều cái lợi hơn là 
nếu nó tự làm lấy một mình. Các trung gian đã giúp doanh nghiệp giảm bớt 
khối lượng công việc cần làm, họ chỉ tập trung chuyên môn hóa việc sản xuất. 

3. Chức năng của kênh phân phối 

Các trung gian thương mại khác nhau thực hiện các chức năng Marketing 
khác nhau với những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, mọi thành viên kênh phải 
thực hiện các chức năng chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu thị trường: Nhằm thu thập thông tin cần thiết để lập chiến 
lược phân phối. 

- Xúc tiến hỗn hợp cho những sản phẩm họ bán: Soạn thảo và truyền bá 
những thông tin về sản phẩm. 

- Thương lượng, đàm phán: Để thỏa thuận phân chia trách nhiệm và quyền lợi 
trong kênh, thỏa thuận với nhau về giá cả và những điều kiện phân phối khác. 

- Thiết lập các mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với những 
người mua tiềm năng. 

- Hoàn thiện sản phẩm: Bao gói, sắp xếp, phân loại... làm cho sản phẩm 
đáp ứng được những yêu cầu của người mua, nghĩa là đã thực hiện một phần 
công việc của nhà sản xuất. 

- San sẻ rủi ro: Những rủi ro liên quan đến quá trình phân phối. 


T5 


Vấn đề đặt ra là phải phân chia hợp lý các chức nãng này giữa các thành 
viên kênh. Nguyên tắc để phân chia các chức năng là chuyên môn hóa và phân 
công lao động. 


II. CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 


1. Nhà sản xuất 

Nhà sản xuất hay còn gọi là nhà cung cấp bao gồm rất nhiều loại, từ công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng... đến ngành công nghiệp dịch vụ. 

Các nhà cung cấp này đều có cùng mục đích là sau khi kết thúc quá trình 
sản xuất, cần đưa sản phẩm ra thị trường để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

Tuy nhiên, phần lớn các công ty lớn nhỏ đều không nằm ở vị trí giao thông 
thuận lợi để phân phối sản phẩm của họ trực tiếp cho thị trường sử dụng cuối 
cùng. Thêm vào đó, họ thiếu cả kinh nghiệm cần thiết lẫn quy mô hiệu quả để 
thực hiện tất cả các công việc phân phối cần thiết cho sản phẩm của họ tới 
khách hàng cuối cùng. 

Bảng việc chuyển công việc phân phối cho các thành viên khác của kênh như 
người bán buôn, người bán lẻ, nhà sản xuất có thể đạt được sự tiết kiệm tương 
đối. Bởi vì những người trung gian này phân phối sản phẩm của nhiều nhà sản 
xuất khác nhau nên có thể trải rộng các chi phí cố định cao của việc thực hiện 
các chức năng phân phối cho khối lượng sản phẩm được phân phối lớn hơn. 

Người sản xuất phải thường xuyên nghiên cứu, thiết lập mối quan hệ với 
các thành viên của kênh để có thể chuyển hoặc chia sẻ các công việc phân 
phối. Các trung gian như người bán buôn, bán lẻ là hai loại tổ chức cơ bản mà 
họ có thể gọi để tham gia. 


2. Trung gian bán buôn 

Bán buôn bao gồm các doanh nghiệp có liên quan đến mua sản phẩm để 
bán cho những người bán lại hoặc sử dụng kinh doanh như bán cho những 
người bán lẻ, công ty sản xuất công nghiệp, tổ chức ngành nghề hoặc các cơ 
quan nhà nước cũng như cho những người bán buôn khác. 

Các trung gian bán buôn có vai trò rất quan trọng trên thị trường và các 
kênh phân phối. Họ có khả năng chỉ phối người bán lẻ cũng như các quan hệ 
trên thị trường, thậm chí họ có thể trở thành các nhà độc quyền và lũng đoạn 
thị trường. Mặc dù, người bán buôn ít tiếp cận với người tiêu dùng cuối cùng, 


76 


song họ lại có thế mạnh là trường vốn, phương tiện kinh doanh nhiều và hiện 
đại, có sắn mạng lưới chân rết, vì thế có khả năng đẩy nhanh việc tiêu thụ sản 
phẩm của doanh nghiệp. 

Các công việc phân phối được thực hiện bởi người bán buôn sản phẩm: 

~- Đảm bảo sự sẵn sàng của sản phẩm. 

- Cung cấp sản phẩm - dịch vụ cho khách DẠNG: 

- Thực hiện các tiếp xúc bán. 

- Giữ tồn kho. 

- Thực hiện đặt hàng. 

- Thu nhận thông tin thị trường. 

- Chia nhỏ và sắp xếp sản phẩm cho thuận lợi. 

- Giúp người tiêu dùng về tư vấn và trợ giúp kỹ thuật. 

- Đề nghị sự trợ giúp của khách hàng. 

2.1. Bán buôn sản phẩm 

Bán buôn sản phẩm là công ty có liên quan từ ban đầu trong việc mua, sở 
hữu sản phẩm, dự trữ và quản lý vật chất sản phẩm với số lượng tương đối lớn 
và bán lại sản phẩm với số lượng nhỏ cho người bán lẻ, sản xuất công nghiệp, 
thương mại, các tổ chức nghề nghiệp hoặc cho người bán buôn khác. 

Họ tồn tại dưới một số tên khác nhau: người bán buôn, nhà nhập khẩu, nhà 
lắp ráp... 

2.2. Đại lý 

Các đại lý cũng là các trung gian độc lập, đảm nhiệm tất cả hoặc phần lớn 
các công việc kinh doanh của họ. Họ không sở hữu sản phẩm mà họ phân phối 
nhưng họ có liên quan thật sự đến các chức năng đàm phán về mua bán trong 
khi hoạt động thay mặt cho các khách hàng của họ. 

Các trung gian này thường nhận được thu nhập dưới hình thức tiền hoa 
hồng trên doanh số bán hoặc khoản lệ phí nhất định. Một số loại chung nhất 
hoạt động dưới tên đại lý của người sản xuất, người bán buôn sản phẩm ăn hoa 
hồng, môi giới, đại lý bán, đại lý xuất khẩu và nhập khẩu. 

* Đại lý hoa hồng: Là người đại lý bán hàng theo giá do chủ hàng quy định 
giống như đại lý ủy thác, song họ không hưởng thù lao của chủ hàng mà hưởng 
phần trăm hoa hồng theo doanh số bán ra. Tỷ lệ hoa hồng do chủ hàng và 
người đại lý thỏa thuận. 


Tỉ 


* Đại lý ủy thác: Là đại lý bán hàng theo giá do chủ hàng quy định và được 
chủ hàng trả thù lao. 

* Đại lý độc quyền: Lầ người đại lý được độc quyền bán hàng trên một khu 
vực nhất định theo giá và điều kiện do chủ hàng quy định. Đại lý độc quyền có 
thể thực hiện theo kiểu hưởng phần trăm hoa hồng, hưởng thù lao, thậm chí nếu 
muốn có thể thực hiện kiểu mua đứt bán đoạn để được hưởng các chế độ ưu đãi 
đặc biệt trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. 

2.3. Chi nhánh và đại diện 

Các chỉ nhánh và đại diện được làm chủ và quản lý hoạt động bởi người 
sản xuất nhưng được tách về vật chất khỏi các nhà máy sản xuất. Họ thường 
được sử dụng ban đầu cho mục đích phân phối các sản phẩm của người sản 
xuất cho người bán buôn. 

Một số chỉ nhánh và đại diện bán của nhà sản xuất cũng hoạt động như 
những người bán buôn và cung cấp các sản phẩm được đặt hàng từ những nhà 
sản xuất khác. Bởi vì những người bán buôn này được làm chủ và được quản lý 
bởi nhà sản xuất, nên họ không được xác định là người bán buôn độc lập theo 
mục tiêu của chúng ta. 


3. Trung gian bán lẻ 

Người bán lẻ bao gôm các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng cho người 
tiêu dùng cuối cùng nên họ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với 
khách hàng. Vì vậy, họ hiểu biết và nắm vững nhu cầu của thị trường, họ sẽ 
linh hoạt hơn người bán buôn. 

Thực chất, người bán lẻ đóng vai trò hai mặt: 

~- Một mặt, những người cung cấp ở mức người sản xuất hoặc bán buôn - hy 
vọng người bán lẻ hoạt động như đại lý của họ. 

- Mặt khác, người bán lẻ cũng thực hiện như các đại lý mua cho các khách 
hàng của họ. 

Thực tế thì tất cả những người bán lẻ đều thực hiện đầy đủ cả hai vai trò 
trên. Nhưng cần nhấn mạnh là mỗi vai trò đang thay đổi. Nhiều nhà bán lẻ bây 
giờ đủ lớn để gây sức ép đối với nhà cung cấp, chỉ mua và bán những sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu của khách hàng trực tiếp của người bán lẻ mà thôi. 


II. CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI 
Tùy theo thế mạnh, điều kiện và đặc điểm của doanh nghiệp, của sản phẩm 


78 


mà lựa chọn nhiều đối tác khác nhau để hợp tác trong quá trình tiêu thụ sản 
phẩm của mình. Trong thực tế có 3 loại kênh phân phối cơ bản: kênh phân phối 
cấp không, kênh phân phối cấp một và kênh phân phối nhiều cấp. Các thành 
viên trong kênh phân phối gắn kết với nhau thành những dòng chảy. 


1. Kênh cấp không 


Nhà Người tiêu dùng 
sản xuất cuối cùng 





Hình 9: Sơ đồ kênh phân phối cấp không 


* Đặc điểm: Người sản xuất trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng 
cuối cùng, không qua một trung gian nào. „ 

* Trường hợp áp dụng: 

- Những loại sản phẩm dễ hư hỏng, đặc biệt là loại sản phẩm dễ vỡ, dễ dập 
nất... như các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống. 

- Sản phẩm mang tính đơn chiếc, giá trị cao, chu kỳ sản xuất dài hoặc sản 
phẩm có chất lượng đặc biệt, yêu cầu sử dụng phức tạp, đòi hỏi phải có sự 
hướng dẫn cụ thể, chi tiết. 

- Sản phẩm chậm luân chuyển, hoặc các sản phẩm của những người sản 
xuất nhỏ, tự sản, tự tiêu hoặc chủ yếu sử dụng trong một phạm ví hẹp nơi nào 
đó, người sản xuất có thể độc quyền bán cho người tiêu dùng cuối cùng. 

- Sản phẩm được bán bằng máy bán hàng, được đặt tại nhiều nơi trên đường 
phố hoặc nơi công sở. 

* u - nhược điểm 

- Kênh cấp không có ưu điểm là đẩy nhanh được tốc độ lưu thông của sản 
phẩm, nâng cao được quyền chủ động của người sản xuất và vì "bán tận ngọn" 
nên thường thu được lợi nhuận cao. Hơn nữa, người tiêu dùng có thể mua được 
những sản phẩm đảm bảo chất lượng, uy tín, không bị tráo đổi hoặc sắp xếp lại 
khi qua các trung gian. 

- Tuy nhiên loại kênh này lại có hạn chế ở chỗ: tổ chức và quản lý khá 
phức tạp, vốn và nhân lực bị phân tán, chu chuyển vốn chậm, nên chỉ phù hợp 
với doanh nghiệp quy mô nhỏ và hoạt động trên một thị trường hẹp. Những 
doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng "đặc chủng" thì đòi hỏi vốn quá lớn. 


79 


2. Kênh một cấp (kênh ngắn) 


Nhà 
sản xuất 


Hình 10: Sơ đô kênh phân phối một cấp 






Người tiêu 
dùng cuối cùng 





* Đặc điểm: Người sản xuất bán cho người bán lẻ, sau đó người bán lẻ bán 
cho người tiêu dùng cuối cùng. Loại kênh này không có sự tham gia của các 
trung gian bán buôn. 

* Trường hợp áp dụng 

- Người sản xuất sản xuất loại sản phẩm đòi hỏi phải có cơ sở vật chất kỹ thuật 
đặc biệt, chuyên dùng, vì thế cho phép họ có thể lợi dụng ưu thế đó để tự đảm nhận 
trách nhiệm bán buôn, ví dụ như: các doanh nghiệp gia côn g, chế biến, lắp ráp... 

- Người sản xuất chuyên môn hóa nhưng quy mô nhỏ, khả năng tài chính 
hạn chế không đủ sức mạnh đảm bảo cho việc tự tiêu thụ sản phẩm của mình. 

- Sản phẩm thường có giá trị thấp, không có những tính năng đặc biệt. 

- Các sản phẩm thuộc loại sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thường xuyên, cần có 
mặt ở khắp nơi trên các khu vực có dân cư, ví dụ như: xà phòng, bột giặt, báo chí... 

* Uu - nhược điểm 

- Uu điểm của kênh này là vừa phát huy được phần nào ưu thế của kênh 
cấp không, vừa giải phóng được chức năng lưu thông để nâng cao trình độ 
chuyên môn hóa và phát triển năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 

Loại kênh phân phối này giúp cho doanh nghiệp xâm nhập các thị trường 
mới một cách đễ dàng hơn. 

- Kênh phân phối cấp một có hạn chế là sẽ không phù hợp với những sản 
phẩm có giá trị cao. Bởi vì không phải đại lý bán lẻ nào cũng có khả năng tiêu thụ 
hàng cho công ty. Vấn để ở chỗ là vốn kinh doanh lớn và trình độ hiểu biết về 
sản phẩm, chuyên môn kỹ thuật của nhân viên bán hàng đòi hỏi ở mức độ cao. 


3. Kênh nhiều cấp 


Nhà Người Người tiêu 


sản xuất bán buôn dùng cuối cùng 





Hình 11: Sơ đỗ kênh phân phối nhiều cấp 


s0 


* Đặc điểm: Sản phẩm đến được tay người tiêu dùng sẽ có sự tham gia 
phân phối của cả người bán buôn và người bán lẻ. Trong loại kênh này, số 
lượng nhiều bán buôn không hạn chế, tối thiểu là một. 

* Trường hợp áp dụng 

Kênh phân phối nhiều cấp thường được áp dụng trong những trường hợp 
sản phẩm được sản xuất tại một hay một số nơi, nhưng cung cấp cho tiêu dùng 
ở nhiều nơi. Nói chung, các doanh nghiệp có quy mô lớn, lượng sản phẩm sản 
xuất ra vượt quá nhu cầu tiêu dùng tại nơi sản xuất, thường phải áp dụng kênh 
tiêu thụ này. 

Tùy tình hình cụ thể mà doanh nghiệp quyết định có sử dụng thêm vai trò 
của người môi giới hay người đại lý trong mạng tiêu thụ hay không. Những 
sản phẩm có đặc điểm sau đây nên sử dụng môi giới làm trung gian mua - bán 
sản phẩm: 

- Những sản phẩm mới, những nhu cầu mới. 

- Những mặt hàng phải qua nhiều trung gian, phức tạp. 

- Những mặt hàng mà giá cả thị trường biến động. 

- Những mặt hàng được sản xuất ở những nơi mà điều kiện thông tin, 
quảng cáo khuyến khích. 

- Đặc biệt là đối với các nhà doanh nghiệp ít kinh nghiệm cũng như quan 
hệ làm ăn còn hạn chế, thì việc sử dụng những người môi giới làm trung gian 
mua bán sản phẩm là hết sức cần thiết và có quan hệ, ví dụ như: các sản phẩm 
thuộc thị trường chứng khoán. 

* Ưu điểm - nhược điển 

- Kênh phân phối nhiều cấp có ưu điểm là tạo điều kiện để các nhà sản xuất 
và các trung gian nâng cao khả năng chuyên môn hóa, trình độ tổ chức công 
đoạn tiêu thụ sản phẩm mà mình tham gia. Doanh nghiệp có thể rút ngắn chu 
kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh quay vòng vốn. 

- Loại kênh này có hạn chế là do phải trải qua nhiều trung gian nên việc 
quản lý, điều hành các trung gian sao cho đồng bộ, nhịp nhàng, đảm bảo cung 
ứng sản phẩm một cách thông thoáng từ người sản xuất đến người tiêu dùng 
cuối cùng là việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải có 
năng lực, trình độ và kinh nghiệm tổ chức quản lý. 

Do trải qua nhiều trung gian nên thời gian lưu thông sản phẩm kéo dài, chỉ 
phí lớn và khả năng rủi ro cũng nhiều hơn 2 loại kênh trên. 


8 


4. Kênh phân phối dọc 

Ngoài các kênh phân phối nêu trên, các nước tiên tiến còn thực hiện, tổ 
chức các loại kênh phân phối dọc. Hệ thống Marketing chiều dọc là các kênh 
phân phối có chương trình trọng tâm và quản lý chuyên nghiệp được thiết kế để 
đạt hiệu quả phân phối và ảnh hưởng Marketing tối đa. Các thành viên trong 
kênh có sự liên kết chặt chẽ với nhau và hoạt động như một thể thống nhất, với 
mục tiêu chung của cả hệ thống là thỏa mãn nhu cầu thị trường. 

*Hệ thống kênh Marketing dọc tập đoàn: Là sự kết hợp các giai đoạn sản 
xuất và phân phối về cùng một chủ sở hữu. Đây là kênh phân phối mà tất cả 
các thành viên trong kênh đều thuộc quyền sở hữu của một tổ chức, hoặc người 
bán lẻ có thể làm chủ các công ty sản xuất. 

*Hệ thống kênh Marketing dọc hợp đồng: Đây là hệ thống kênh phân 
phối mà sự liên kết giữa các thành viên trong kênh được thực hiện qua các hợp 
đồng ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên kênh nhằm đạt 
được hiệu quả cao nhất. 

*Hệ thống kênh Marketing dọc hợp tác xã bán lẻ. Các thành viên bán lẻ 
tập trung sức mua của họ thông qua tổ chức hợp tác xã bán lẻ và lập kế hoạch 
phối hợp các hoạt động định giá và quảng cáo. Lợi nhuận được chia cho các 
thành viên tương xứng với lượng mua của họ. Các nhà bán lẻ trong kênh này có 
thể đạt được giá mua thấp, điều kiện mua ưu đãi. 


IY. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 

1. Chính sách phân phối rộng rãi 

* Đặc điểm 

- Doanh nghiệp cung cấp cho thị trường loại sản phẩm sử dụng thường 
ngày, những nguyên liệu thông thường và dịch vụ cơ bản đều cố gắng thực hiện 
phân phối rộng rãi hay còn gọi là phân phối ồ ạt. 

- Nhà sản xuất không lựa chọn, tuyển chọn các trung gian để phân phối sản 
phẩm cho mình, bất kể các đại lý bán buôn hay đại lý bán lẻ nào có nhu cầu 
phân phối sản phẩm, công ty sẩn sàng đáp ứng. Thậm chí, hiện nay có rất nhiều 
doanh nghiệp cần triển khai việc bán hàng nhanh chóng mạnh mẽ hơn đã phải 
tự đi khai thác, phát triển đại lý ở nhiều khu vực. 

- Đối với những mặt hàng được phân phối rộng rãi nhất thiết phải đảm bảo 


82 


vị trí mua bán thuận tiện. Chính sách phân phối này đảm bảo cho các doanh 
nghiệp thương mại luôn có một lượng hàng dự trữ nhiều nhất có thể có. 

* Ưu - nhược điểm 

- Ưu điểm của chính sách này là doanh nghiệp có thể mở rộng được thị 
trường một cách nhanh chóng với mục đích bán được càng nhiều hàng càng tốt. 

Thông qua nhiều đại lý ở mọi nơi, người tiêu dùng có thể mua hàng một 
cách thuận tiện và nhanh chóng. 

- Nhược điểm của chính sách này là có nhiều doanh nghiệp sản xuất đều 
muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình bằng cách phân phối rộng rãi. Khi 
đó, các đại lý để dàng chấp nhận phân phối cho nhiều hãng cùng một lúc, vì 
vậy mà sản phẩm có nhiều sản phẩm cạnh tranh, khách hàng có thể thấy sản 
phẩm cạnh tranh hấp dẫn hơn, họ chuyển sang dùng sản phẩm đó. 

Ngoài ra, các chủ đại lý sẽ quảng cáo sản phẩm cho hãng nào mà họ được 
hưởng nhiều phần trăm hoa hồng nhất. Những người mua hàng thường tin 
tưởng vào sự quảng bá của các chủ đại lý. Do vậy, nguy cơ khách hàng truyền 
thống chuyển sang tiêu dùng sản phẩm cạnh tranh là rất đáng kể. 

2. Chính sách phân phối đặc quyền 

* Đặc điểm 

- Một số nhà sản xuất cố ý hạn chế số người trung gian buôn bán sản phẩm 
của mình nhằm đảm bảo uy tín. Hình thức hạn chế cao nhất là phân phối theo 
đặc quyền, trong đó chỉ có một số hạn chế các đại lý có đặc quyền phân phối 
hàng của công ty trong phạm vi địa bàn tiêu thụ của mình. 

- Điều kiện đại lý đặc quyền nghĩa là nhà sản xuất đòi hỏi các đại lý bán 
hàng của mình không được phân phối những mặt hàng của các đối thủ cạnh 
tranh khác trong cùng một địa điểm bán. 

Phân phối theo đặc quyển thường thấy trong nghề buôn bán ô tô 
(Mecerdes), một số đồ điện gia dụng - điện tử điện lạnh lớn như Sony, 
Electrolux. 

- Các đại lý được nhiều ưu đãi về phía nhà sản xuất như: phần trảm hoa 
hồng rất cao, được hỗ trợ về trang thiết bị bán hàng, trang trí cửa hàng, đào tạo 
bán hàng mang phong cách của công ty... 

* Ưu - nhược điểm 

- Khi trao đặc quyền phân phối hàng cho các nhà phân phối, nhà sản xuất 


83 


hy. vọng rằng sẽ tổ chức tiêu thụ mạnh mẽ và thành công hơn, cũng như có thể 
kiểm soát được đây đủ hơn hoạt động của người trung gian trong chính sách 
giá cả, kích thích tiêu thụ, bán trả góp và cung ứng dịch vụ các loại. 

Phân phối theo đặc quyền thường góp phần đề cao hình ảnh của sản phẩm 
và cho phép tính phụ giá cao hơn. 

Chính sách phân phối này giúp cho dóanh nghiệp xây dựng được thương 
hiệu mạnh cho sản phẩm. Uy tín và danh tiếng của sản phẩm cũng như của 
doanh nghiệp được đảm bảo vững chắc và lâu dài. 

- Hạn chế của chính sách phân phối này là khó có thể mở rộng được thị 
trường nhanh chóng được. Bởi vì vốn kinh đoanh mà các đại lý phải bố ra ban 
đầu không phải là nhỏ và nghiệp vụ bán hàng phải được đề cao tuyệt đối. 

3. Chính sách phân phối chọn lọc 

_* Đặc điểm 

- Phương pháp phân phối có chọn lọc là một hình thức trung gian giữa phân 
phối rộng rãi và phân phối theo đặc quyền. 

- Trong trường hợp này, số người trung gian được huy động nhiều hơn một 
nhưng ít hơn tổng số người sẵn sàng đồng ý bán hàng. Công ty không cần phân 
tán lực lượng ra nhiều điểm bán. 

- Nhà sản xuất muốn loại trừ các đại lý phân phối kinh doanh yếu kém, 
thậm chí là các đại lý làm giảm uy tín cho doanh nghiệp khi không đảm bảo 
những nguyên tắc cơ bản trong khâu bán hàng. 

* Ưu - nhược điểm 

- Chính sách phân phối này có thể thiết lập những quan hệ kinh doanh lành 
mạnh với những người trung gian được tuyển chọn và trông đợi ở họ mức tiêu 
thụ trung bình. 

Phân phối có chọn lọc tạo cho người sản xuất khả năng giành được phần thị 
trường cần thiết với sự kiểm soát chặt chế và chỉ phí ít hơn so với trường hợp tổ 
chức phân phối rộng rãi. 

- Chính sách phân phối chọn lọc cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát 
các đại lý khi các chủ đại lý đành sự ưu ái hơn cho sản phẩm của đối thủ cạnh 
tranh, 


84 


Tóm tắt kiến thức 

1, Nhà sản xuất, các đại lý và người tiêu dùng là 3 thành viên cơ bản trong 
hệ thống kênh phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp. 

- Các trung gian bán buôn có khả năng chỉ phối người bán lẻ cũng như 
quan hệ trên thị trường. : 

- Các trung gian bán lẻ vừa đóng vai trò là người cung cấp hàng cho người 
tiêu dùng đồng thời là đại lý mua cho khách hàng. 

2. Có 3 loại kênh phân phối cơ bản: 

- Kênh cấp không nghĩa là không có trưng gian nào tham gia phân phối 
hàng cho nhà sản xuất. 

- Kênh một cấp có một trung gian bán lẻ giữa nhà sản xuất và người tiêu 
dùng cuối cùng. 

- Kênh nhiễu cấp có sự tham gia của cả trung gian bán buôn và bán lẻ, 
Thông thường, các doanh nghiệp đều sử dụng cả 3 loại kênh này cùng một lúc 
với mức độ tập trung khác nhau, 

3. Chính sách phân phối rộng rãi không hạn chế các đại lý phân phối. Mục 
đích của nhà sản xuất muốn bán được càng nhiều hàng càng tốt. 

- Chính sách phân phối đặc quyền của doanh nghiệp cho các đại lý được 
hưởng nhiều ưu đãi nhằm đám bảo uy tín cao, thương hiệu mạnh, có chỗ đứng 
vững chắc trên thị trường. 

- Chính sách phán phối có chọn lọc nhằm mục đích là loại trừ các đại lý 
kinh doanh không hiệu quả, nợ đọng vốn của doanh nghiệp. 

Các sản phẩm phục vụ cho đối tượng khách hàng thượng lưu thường lựa 
chọn chính sách phân phối đặc quyển, các sản phẩm phục vụ cho số đông 
người tiêu dùng sẽ sử dụng một trong hai chính sách còn lại. 


Bài tập ôn luyện kiến thức 
_—— St ÔI luyện kiên thức 


Bài 1: Lựa chọn phương án Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây: 

1/ Kênh phân phối nhiều cấp phù hợp với những sản phẩm hoặc có giá trị rất thấp 
hoặc có giá trị rất cao, đặc biệt và đơn chiếc, 

2ƒ Các sản phẩm như kem đánh răng, bột giặt, dầu ăn, bút bỉ, phù hợp với chính 
sách phân phối đặc quyền. 

3/ Kênh phân phối cấp không phù hợp với những sản phẩm mà sản xuất ở một nơi 
nhưng tiêu dùng ở nhiều nơi cách xa về địa lý. 


85 


4/ Các sản phẩm như ôtô, trang phục cao cấp phù hợp với chính sách phân phối đặc 
quyển. 

5/ Kênh phân phối một cấp phù hợp với những sản phẩm thuộc loại sử dụng thường 
ngày, có thời gian sử dụng ngắn. 

6/ Các sản phẩm như vô tuyến, bàn là, nồi cơm điện, phù hợp với chính sách phân 
phối rộng rãi. 

7¡ Chính sách phân phối đặc quyền phù hợp với các sản phẩm như: xe máy, ôtô, 
điện thoại di động. 

8/ Kênh phân phối hai cấp phù hợp với các sản phẩm văn phòng phẩm. 

9/ Chính sách phân phối rộng rãi phủ hợp với các sản phẩm như: vì tính, máy in, máy fax. 


Bài 2: Điền thuật ngữ thích hợp vào ô trống: 


1/ Đổi với chính sách phân phối..................... thì doanh nghiệp tuyển chọn những đại lý 
có khả năng phân phối tốt hàng cho mình, loại trừ các đại lý kinh doanh không có 
hiệu quả cao. 

2/ Các................... thường xuyên nghiên cứu, thiết lập mối quan hệ với các thành viên 
của kênh để có thể chuyển hoặc san sẻ các công việc phân phối. 

3/ Các.............. có khả năng chỉ phối người bán lẻ và mọi quan hệ trên thị trường. 

4/ Đối với chính sách phân phối................... thì doanh nghiệp yêu cầu các đại lý không 
được phân phối sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác. 

S/ Các.............. vừa đóng vai trò là người cung cấp hàng cho người tiêu dùng, vừa 
đóng vai trò là đại lý mua cho khách hàng. 

6/ Đối với chính sách phân phối................ thì doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng cung 
cấp sản phẩm cho bất kỳ đại lý nào có nhụ cầu. 


Bài 3: Bài tập tình huống 
CÔNG TY THỰC PHẨM TRẺ EM (ABT) 


Công ty ABT cung cấp các sản phẩm Energy, được chiết suất từ sữa rất giầu protein, 
cung cấp can - xi, phốt - pho, chất sắt, vitamin và các thành phần dinh dưỡng khác đặc 
biệt cần thiết cho quá trình tăng trưởng của trẻ. Sản phẩm hiện tại của công ty bao gồm 
Pure Energy và Energy Biscuits. 

Trong những năm 1980, thị trường thực phẩm gầy cho trẻ em ở T.P Hồ Chí Minh phát 
triển nhanh vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị 
hóa, thu nhập trung bình của người dân tăng nhanh, đồng thời tỷ lệ sinh đẻ lại giảm 
mạnh, ngày càng nhiều bà mẹ muốn nuôi con mình bằng các loại thực phẩm này. Thứ 
hai, xu hướng về điều chỉnh và quy định tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp thực phẩm đã 
tạo ra những thay đổi trên thị trường thực phẩm trẻ em, trong đó có sự chuyển hướng từ 
các thực phẩm "bình thường" sang các thực phẩm gầy. Thị trường này tiếp tục phát triển 
cho tới tận giữa những năm 1990, sau đó có phần chững lại. 

Hiện tại công ty ABT có hai kênh phân phối chủ yếu cho thực phẩm T.E gầy. Kênh 
thứ nhất là các cơ sở bán thực phẩm dinh dưỡng cho T.E ngành y tế, đặc biệt là các viện 
dinh dưỡng chiếm 28% tổng doanh số. Các cứa hàng thực phẩm và các gian hàng thực 
phẩm - công nghệ chiếm tới 63% là kênh thứ hai và 9% thuộc về các kênh khác. 


86 


Mỗi kênh phân phối có những đặc tính riêng. Những người mẹ mua thực phẩm T.E 
gầy từ các cơ sở phân phối thực phẩm dinh dưỡng của ngành y tế thường là các bà mẹ 
sinh con lần đầu và con nhỏ hơn 1 tuổi. Họ quan tâm tới lời khuyên của các bác sỹ định 
dưỡng hơn là giá cả. Những sản phẩm bán qua kênh này được đóng những gói nhỏ hơn 
và thường chỉ cần ghi rất ít thông tin trên đó do các bà mẹ rất tin tưởng vào các bác sỹ và 
Vì vậy ít khi cảm thấy cần đọc nội dung của nhãn, 

Ngược lại, những bà mẹ mưa thực phẩm gầy từ các cửa hàng thực phẩm thường rất 
nhậy cảm với giá. Họ thích những gói lớn hơn với bao gói có ghi thông tin chỉ tiết. Họ cũng 
thường cho con mình ăn sữa gầy cho tới khi 3 - 4 tuổi, Cũng có một lượng ngày càng tăng 
người cao tuổi tiêu dùng thực phẩm này vì những lý do dinh dưỡng và tiêu hóa. Bởi vì, 
năm 1975, công ty thực hiện một chiến dịch quảng cáo rầm rộ nhấn mạnh tới yếu tố "tiêu 
hóa" của sản phẩm. 

Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo sau thập kỷ 80, với sự suy giảm của thị trường 
tổng thể trong giai đoạn chín muổi của sản phẩm, cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi 
nhuận của công ty cũng giảm mạnh. Các đối thủ cạnh tranh chú yếu của công ty là DM, 
TPCH. DM và TPCB là những nhà sản xuất thực phẩm lâu năm trên thị trường cũng có 
nhiều ưu đãi cho các loại kênh phân phối là bác sỹ và các đại lý để tăng thị phần. Thêm 
vào đó, theo một nguồn tin đáng tin cậy cho công ty ABT biết rằng một công ty sản xuất 
thực phẩm Thụy Điển đang nghiên cứu khả năng xâm nhập thị trường thực phẩm gầy cho 
trẻ em ở thị trường miền Bắc. 


Câu hỏi thảo luận 


1/ Công ty ABT có những thuận lợi gì khi phân phối sản phẩm của mình? 

2/ Công ty ABT đã sử dụng những loại kênh phân phối nào để thúc đẩy việc tiêu thụ 
sản phẩm cho công ty? Đặc điểm của các loại kênh này là gì, thị phần của các 
kênh thể hiện như thế nào? 

3/ Các công ty thực phẩm trẻ em khác có sử dụng loại kênh phân phối công ty SBT 
đang sử dụng không? Tại sao? 

4/ Trong thời gian tới, Công ty ABT sẽ gặp phải những khó khăn gì? Theo anh (chị), 
công ty cần phải có định hướng kinh doanh như thế nào về sản phẩm, giá cả và 
phân phối để tăng khả năng cạnh tranh? 


87 


Chương 6 


CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP 


Mục tiêu 

Trình bày 4 công cụ của xúc tiến hỗn hợp. 

Giải thích 2 chính sách lựa chọn công cụ xúc tiến hỗn hợp. 

Phân tích được đặc điểm, ưu - nhược điểm của các công cụ xúc tiến hỗn 

hợp. 

- Vận dụng được chính sách phối hợp công cụ xúc tiến hỗn hợp trong 2 
trường hợp xem xét giai đoạn sẵn sàng mua của khách hàng và chu kỳ 
sống của sản phẩm. 


1 


I. BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA XÚC TIẾN HỖN HỢP 


1. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp 

Hoạt động Marketing hiện đại rất quan tâm đến các chiến lược xúc tiến hỗn 
hợp, bởi vì hoạt động này hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc đẩy 
mạnh tiêu thụ, đặc biệt là khi sản phẩm mới tung ra thị trường hoặc đang ở 
những giai đoạn cuối của chu kỳ sống của nó. 

Bản chất của các hoạt động xúc tiến chính là truyền tin về sản phẩm và 
doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua. Vì vậy, có thể gọi đây là 
các hoạt động truyền thông Marketing. 

Hai yếu tố quan trọng của truyền thông là người gửi tin và người nhận tin. 
Nhưng trong quá trình truyền thông, có nhiều yếu tố ảnh hưởng. 

- Chủ thể truyền thông - người gửi: Là doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ 
chức nào đó có nhu cầu gửi thông tin cho khách hàng mục tiêu của mình. 

- Mã hóa: Là tiến trình chuyển ý tưởng thành những hình thức có tính biểu 


88 


tượng bằng một ngôn ngữ truyền thông nào đó như: hình ảnh, lời nói, bản nhạc, 
hành động... 

- Thông điệp: Tập hợp những biểu tượng hay là nội dung tin mà chủ thể 
truyền đi. Đó là những lợi ích của sản phẩm đem lại cho người tiêu dùng. 

~ Phương tiện truyền thông: Các kênh truyền thông mà qua đó thông điệp 
do chủ thể gửi tới, và là khách hàng mục tiêu của Công ty. 

- Giải mã: Tiến trình mà theo đó người nhận xử lý thông điệp để nhận tin 
và tìm hiểu ý tưởng của chủ thể, 

- Người nhận: Là đối tượng nhận tin, nhận thông điệp do chủ thể gửi tới, và 
khách hàng mục tiêu của công ty. 

~ Phản ứng đáp lại: Tập hợp những phản ứng mà người nhận có được sau 
khi tiếp nhận và xử lý thông điệp. : 

~ Phản hồi: Một phân sự phản ứng của người nhận được truyền thông trở lại 
cho chủ thể. 


- Whiễu: Tình trạng biến lệch ngoài dự kiến đo môi trường trong quá trình 
truyền thông làm cho thông tin đến với người nhận không trung thực với thông 
điệp gửi đi. 






Thông điệp 





Người 
nhận tin 





Hình 12: Mô hình các phần tử của quá trình truyền thông 


89 





2. Vai trò và vị trí xúc tiến hỗn hợp 

Mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện một số nhiệm vụ Marketing khác 
nhau. Trước tiên, các doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng tiềm năng 
thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Sau đó, họ phải thông tin cho 
những người mua hàng tiểm năng vẻ các đặc tính và những lợi ích của sản 
phẩm mà người mua hàng sẽ thu được khi sử dụng sản phẩm đó. 

Nhiệm vụ tiếp theo là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Và sau khi 
khách hàng đã sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, nhiệm vụ sẽ là nhắc 
nhở cho người mua hàng biết rằng sản phẩm này vẫn đang được cung cấp và có 
thể tiếp tục đem lại nhiều lợi ích. 

Nếu như sản phẩm là biến số quan trọng nhất, giá cả tạo ra lợi nhuận ngay 
lập tức, phân phối giúp tiêu thụ sản phẩm hiệu quả nhất thì xúc tiến hỗn hợp 
được coi là biến số hấp dẫn nhất đối với người mua. Bởi vì biến số này có tác 
dụng thúc đẩy mối quan tâm của khách hàng đến sản phẩm và ra quyết định 
mua hàng nhanh chóng hơn. 


1. NĂM CÔNG CỤ XÚC TIẾN HỖN HỢP CƠ BẢN 


Không có doanh nghiệp nào có kinh phí vô hạn để đầu tư vào xúc tiến hỗn 
hợp, khuếch trương sản phẩm. Mỗi doanh nghiệp đều phải quyết định những 
công cụ xúc tiến nào sẽ là hiệu quả nhất và có tác dụng cao nhất trong việc 
thực hiện các mục tiêu khuếch trương sản phẩm của họ. Hoạt động này sẽ tốt 
hơn nếu phối hợp hiệu quả 5 công cụ: quảng cáo, bán hàng trực tiếp, xúc tiến 
bán hàng, quan hệ công chúng và Marketing trực tiếp. 

4. Quảng cáo 

* Khái niệm 

Quảng cáo là sự thuyết trình về các § tưởng, sản phẩm hay các dịch vụ 
thông qua các phương tiện truyền thông, mà doanh nghiệp phải trả tiền. 

Không một doanh nghiệp nào lại không có quảng cáo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Tùy từng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và khả 
năng tài chính mà sử dụng phương tiện quảng cáo nào đem lại hiệu quả cao 
nhất trong việc truyền thông về sản phẩm và kích cầu tiêu dùng. 

* Các phương tiện quảng cáo phổ biến: 

« Truyền hình, radio ø Bao bì, bao gói 


« Hình ảnh động s Tài liệu quảng cáo và giới thiệu 


® Pa nô - áp phích s Danh bạ điện thoại 

« Biển hiệu quảng cáo » Trưng bày tại điểm bán hàng 
« Catalog « Báo, tạp chí 

« Tờ rơi, tờ gấp s Thự mời 


* Ưu điểm - nhược điểm 

- Quảng cáo có tính đại chúng và tất cả mọi người đều cảm nhận được 
thông điệp giống nhau về một sản phẩm nào đó. 

+ Thông điệp quảng cáo có thể lặp đi lặp lại nhiều lần và có thể dùng thông 
điệp đó để đến với người tiêu dùng ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. 

+ Quảng cáo sử dụng kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh, âm thanh sống động, 
đẹp mắt dễ thu hút khán thính giả. 

+ Quảng cáo rộng rãi tạo ra ấn tượng rằng người bán hàng rất lớn, hùng 
mạnh và thành công. 

+ Quảng cáo là một phương thức có hiệu quả để chiếm lĩnh nhiều người 
mua phân tán về mặt địa lý với chỉ phí nhỏ tính cho một tiếp xúc quảng cáo. 

+ Mọi người biết đến sản phẩm nhiều hơn thông qua quảng cáo, từ đó kích 
thích tiêu thụ hàng nhanh. 

- Quảng cáo gây tốn kém nhiều chị phí vì nó phải sử dụng hình ảnh, màu 
sắc, chữ in, âm thanh, sự chuyển động. Nhiều doanh nghiệp phải thuê những 
người nổi tiếng để đóng quảng cáo, mua các phần mềm để dựng quảng cáo, 
thuê dàn dựng kịch bản và thông điệp hiệu quả. Những công việc này tốn 
không ít chi phí tài chính, 

+ Một số hình thức quảng cáo như: quảng cáo trên truyền hình có thể đòi 
hỏi kinh phí lớn, nhưng các hình thức như quảng cáo trên báo chí có thể ít tốn 
kém hơn. 

+ Quảng cáo không có tính riêng biệt cá nhân và không có sức thuyết phục 
bằng các nhân viên bán hàng. Đây là quá trình truyền thông một chiều và khán, 
thính giả có thể đễ đàng lãng quên. 


Quảng cáo báo chí xuất sắc nhất Việt Nam 2003 


Yếu tố thời trang, phong cách trẻ trung, ẩn tượng và đẹp mắt, tính thẩm mỹ 
được dan kết hài hòa với tính trí tuệ pha lẫn đôi chút khôi hài kiểu Mỹ đã khiến 
quảng cáo trên báo chí cho sản phẩm điện thoại di động Samsung thực sự cuốn 


9 


hút. Mặc dù các quảng cáo của Nokia cũng đặc sắc, nhưng Ở Samsung, tất cả 
các quảng cáo đều có một điểm đặc biệt vượt trội: điện thoại di động của 
Samsung được gửi tới thông điệp chỉ là "nên" cho sự xuất hiện của con hgười 
và cuộc sống con người, qua đó toát lên tỉnh thần làm cho cuộc sống của con 
người tốt đẹp hơn, phong phú hơn. 


Quảng cáo truyền hình xuất sắc nhất Việt Nam - 2003 

Quảng cáo The Quest của bia Tiger với thời lượng dài kỷ lục 2 phát là một 
cú đột phá thực sự trên thị trường Việt Nam. Sự đột phá này được thể hiện ở 
mức độ đầu tư về tài chính (1 triệu USD) và trí tuệ: phim quảng cáo được thực 
hiện tại nhiều nơi, từ Trung Quốc đến Singapore và cả New York - Mỹ. Cốt chuyện 
hấp dân, mới mẻ, cuốn hút và thể hiện rất rõ các thuộc tính của nhãn hiệu Tiger 
càng có giá trị khi được thực hiện với phong cách quảng cáo “teasine”, 

2. Xúc tiến bán hàng 

* Khái niệm 

Xúc tiến bán hàng là các hoại động khuyến khích trước mắt nhằm đẩy 
mạnh việc mua hay bán một sản phẩm - dịch vụ, nhằm gây rác động tới nhu 
câu của khách hàng. 

* Các công cụ xúc tiến bán hàng chủ yếu: 

se Các cuộc thi, trò chơi có thưởng 

se Hàng khuyến mãi và quà tặng, hàng mẫu 

s Hội chợ trưng bày và triển lãm 

s Biểu diễn thực hành sản phẩm 

s Phiếu giảm giá, thẻ mua hàng 

* Ưu điểm - nhược điểm 

- Các công cụ xúc tiến bán hàng rất hữu dụng vì chúng gây chú ý và cung 
cấp những thông tin khuyến khích khách hàng mua sản phẩm. 

+ Xúc tiến bán hàng là một số phần thưởng hoặc các hình thức khuyến 
khích và đôi khi là lời mời trực tiếp mua sản phẩm. Nếu như quảng cáo có thể 
khuyến khích khách hàng mua một sản phẩm, nhưng các hoạt động xúc tiến 
bán hàng lại khuyến khích khách hàng mua sản phẩm đó ngay tức thì, 

+ Xúc tiến bán hàng có thể được sử đụng để tạo một phản ứng mạnh hơn và 
nhanh chóng hơn. 


92 


- Các tác dụng của xúc tiến bán hàng thường không kéo dài vì sẽ ảnh 
hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa, nếu kéo dài hoạt động này sẽ 
tạo cho khách hàng có cảm giác được nhận quà tặng mà vẫn phải trả tiền cho 
quà khuyến mãi đó. 

+ Các hoạt động xúc tiến bán hàng không đem lại kết quả tốt trong việc 
xây dựng nhãn hiệu được ưa chuộng lâu dài. 

3. Quan hệ công chúng 

* Khái niệm 

Quan hệ công chúng là việc đăng tải trên thông tin dại chúng nào đó nhằm 
tăng cường việc bán hàng, tạo uy tín cho doanh nghiệp với số đông dân chúng. 
Các doanh nghiệp có thể đóng góp bằng sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền cho các tổ 
chức xã hội hoặc tài trợ cho các sự kiện văn hóa - xã hội - thể thao - du lịch... 
của những hoạt động trong cộng đồng nhằm tạo ra sự nhận biết đáng kể từ 
công chúng. Từ đó người dân tin và mua sản phẩm. 

* Các phương tiện quan hệ công chúng chủ yếu: 

« Bài viết trên báo chí, bài phát biểu 


» Hội thảo « Báo cáo hàng năm 
s Quyên góp từ thiện s Tài trợ, bảo trợ 

« Các ấn phẩm « Quan hệ cộng đồng 
e Tạp chí doanh nghiệp « Các sự kiện đặc biệt 


* Ưu điểm - nhược điểm 

- Quan hệ công chúng tạo ra nhận thức có lợi của công chúng về sản phẩm. 
Các mục tiêu của quan hệ công chúng là khuếch trương sản phẩm, tạo lập hình 
ảnh tốt về doanh nghiệp và xử lý, chặn đứng các tin đồn, câu chuyện và các sự 
kiện bất lợi. 

+ Người tiêu dùng cho rằng các bài phóng sự xác thực hơn và đáng tỉn cậy 
hơn so với các hình thức quảng cáo cố định. 

+ Quan hệ công chúng có thể đến được với nhiều khách hàng là những 
người không chú ý tới quảng cáo hay tới những nhân viên bán hàng. Thông 
điệp đến với họ là tin tức chứ không phải là một thông báo bán hàng. 

- Quan hệ công chúng cũng tốn kém nên các doanh nghiệp có vốn kinh 
đoanh lớn mạnh thường dùng công cụ khuếch trương này. Trong khi đó, các 
doanh nghiệp nhỏ thường không sử dụng tối đa quan hệ công chúng, tuy 


93 


chương trình quan hệ công chúng tốt có thể là một tác nhân cực kỳ hiệu quả 
trong khuếch trương sản phẩm hỗn hợp. 

+ Quan hệ công chúng, giống như quảng cáo, có thể kịch bản hóa sản 
phẩm hoặc kịch bản hóa doanh nghiệp. 

4. Bán hàng cá nhân 

* Khái niệm 

Bán hàng cá nhân là việc nhân viên bán hàng của một doanh nghiệp thực 
hiện trực tiếp việc bán hàng cho khách hàng. 

* Các phương tiện bán hàng cá nhân chủ yếu: 

» Thuyết minh bán hàng 

« Hội nghị bán hàng 

» Hàng mẫu có bán hàng 

ø Hội chợ và trưng bày thương mại 

* Ưu điểm - nhược điểm 

- Đôi khi, bán hàng trực tiếp là công cụ khuếch trương sản phẩm hữu hiệu 
nhất. Đặc biệt là khi khách hàng đã sẵn sàng mưa nhưng còn chưa lựa chọn 
chắc chắn nhãn hiệu hay sản phẩm. 

+ Bán hàng trực tiếp là sự giao tiếp trực điện giữa các cá nhân, do đó mỗi 
người có thể quan sát nhu cầu và đặc điểm của người đối thoại và họ có thể 
điều chỉnh một cách nhanh chóng cách thức bán hàng. 

+ Khách hàng hài lòng khi được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc trước khi ra 
quyết định mua sản phẩm. Từ đó, nhân viên bán hàng có thể xây dựng được mối 
quan hệ lâu dài và đảm bảo duy trì được sự trung thành mua của khách hàng. 

- Hạn chế lớn nhất của bán hàng trực tiếp là chi phí cao, có thể lớn gấp 3 
lần quảng cáo. Việc duy trì nhân viên bán hàng cần có sự cam kết đài hạn. 

5. Marketing trực tiếp 

* Khái niệm 

Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác của Marketing có sử dụng 
một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại 
của khách hàng hay một giao dịch bất kỳ tại địa điểm nào. 

Marketing trực tiếp cố gắng kết hợp cả 3 yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán, 
bán hàng cá nhân để đi đến bán hàng trực tiếp không qua trung gian. 


94 


* Các phương tiện Marketing trực tiếp chủ yếu: 

s Marketing bằng catalog. 

« Marketing bằng thư trực tiếp 

e Marketing qua điện thoại 

« Marketing trên truyền hình 

« Marketing trên báo và tạp chí 

» Marketing bằng các máy bán hàng tự động 

* Ưu điểm - nhược điểm 

- Công cụ Marketing trực tiếp đã và đang được các nhà sản xuất, bán lẻ, 
doanh nghiệp dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng. 

Marketing trực tiếp mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như lựa chọn và 
đặt hàng thuận tiện, tiết kiệm được thời gian. 

Đối với người bán, Marketing trực tiếp cho phép chọn lọc khách hàng triển 
vọng kỹ hơn, giữ được bí mật cho hoạt động Marketing trước các đối thủ cạnh 
tranh. 

- Chi phí cho việc thiết lập hệ thống Marketing là rất tốn kém. 

Hơn nữa, để đảm bảo cho hoạt động này thành công thì doanh nghiệp phải 
có hệ thống cơ sở hạ tầng trang thiết bị về ánh sáng, nơi làm việc và đặc biệt là 
điện thoại, tin học phải thật tốt, hiện đại. 


II. CHÍNH SÁCH PHỐI HỢP CÁC CÔNG CỤ XÚC TIẾN HỖN HỢP 
PHỔ BIẾN 


1. Chính sách phối hợp đối với giai đoạn sẵn sàng mua của khách 
hàng 

Khách hàng trải qua nhiều bước kể từ khi họ nhận thấy một vấn để hoặc 
thấy một nhu cầu cho tới khi họ mua sản phẩm hay dịch vụ để thỏa mãn nhu 
cầu đó. Quá trình mua hàng của người tiêu dùng bao gồm 5 giai đoạn (như đã 
nêu ở chương 2). Mỗi giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp hoạt động xúc tiến hỗn hợp 
sản phẩm khác nhau. 

* Nhận biết nhu cầu 

Quá trình mua hàng bắt đầu khi người mua nhận biết được một vấn đề hay 
một nhu cầu. Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng biết rằng mình 


95 


đã có sản phẩm đáp ứng nhu cầu cần thiết của họ. Hơn nữa, cần có sự tuyên 
truyền quảng bá rộng cho số đông dân cư có cùng chung một nhu cầu. Do đó, 
trong giai đoạn này quảng cáo và quan hệ công chúng có thể tạo ra sự nhận biết 
về sản phẩm và các nhu cầu mà sản phẩm có thể thỏa mãn. 

* Tìm kiếm thông tin : 

Lúc này khách hàng đã nhận biết được sản phẩm và sẽ tìm kiếm thông tin 
về cách thỏa mãn nhu cầu hoặc giải quyết vấn đề. Hơn nữa, khách hàng đang 
có nhiều thắc mắc về sản phẩm, địch vụ của doanh nghiệp cũng như của đối 
thủ cạnh tranh. Khách hàng mong muốn các nhà sản xuất có thể giải đáp, tư 
vấn tiêu dùng trước khi họ ra quyết định mua hàng. 

Trong giai đoạn khách hàng tìm kiếm thông tin, quảng cáo có thể truyền tải 
thông tin quan trọng về sản phẩm, bán hàng trực tiếp cung cấp thông tin chi tiết 
về sản phẩm và trả lời các câu hỏi cụ thể, 

* Đánh giá các phương án 

Người mua hàng dựa trên các tiêu chí lớn, trọng điểm để đánh giá các 
phương án khác nhau về lợi ích mà họ có thể đạt được. Họ đối chiếu chúng với 
những thông tin họ biết về các doanh nghiệp và nhãn hiệu khác để ra quyết 
định mua. Chẳng hạn, khi quyết định dùng loại dầu gội đầu trị gầu, khách hàng 
có thể có các phương án cần đánh giá lựa chọn là: Clear, Novid, Head & 
Shoulder. 

Bán hàng trực tiếp là công cụ xúc tiến hỗn hợp sản phẩm hiệu quả nhất 
trong giai đoạn này vì có khả nẵng cung cấp các thông tin phù hợp cho từng 
khách hàng. Nhân viên bán hàng có thể khuyến khích khách hàng chuyển sang 
giai đoạn cuối cùng là quyết định mua sản phẩm. 

* Quyết định mua 

Sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp cũng như sản phẩm, rồi 
đánh giá các phương án, khách hàng sẽ ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, 
quyết định mua thực sự này lại bao gồm 5 quyết định nhỏ: 

+ Mua sản phẩm nào? (quyết định vẻ lựa chọn nhãn hiệu) 

+ Mua sản phẩm của doanh nghiệp nào? 

+ Mua với khối lượng bao nhiêu? 

+ Mua khi nào? 

+ Thanh toán theo phương thức nào? 


96 


Xúc tiến bán hàng và bán hàng trực tiếp là những hoạt động xúc tiến hỗn 
hợp được khuyến dụng trong giai đoạn này vì chúng có thể kích thích khách 
hàng hoàn thành quá trình mua. 

* Đánh giá sau khi mua 

Tất cả những người mua hàng có thể thỏa mãn hoặc thất vọng sau khi hoàn 
thành giao dịch mua hàng. Công việc của doanh nghiệp chưa thể kết thúc khi 
sản phẩm được bán ra. Họ phải kiểm tra sự thỏa mãn và phản hồi sau khi mua 
của khách hàng. Chính sự phản hồi này giúp doanh nghiệp phát triển những ưu 
điểm và hạn chế những khuyết điểm cân khắc phục sao cho việc cung cấp sản 
phẩm cho khách hàng ở mức tốt nhất. 

Quảng cáo và bán hàng trực tiếp có thể rất hiệu quả trong việc khẳng định 


lại với khách hàng rằng họ đã lựa chọn đúng. 
Nhận biết Tìm kiếm Đánh giá các Quyết định Đănh giá sau 
nhu cầu thông tin phương án mua khi mua 































Quảng Xúc tiến 
cáo, Quan bản hàng, 
hệ công Bán hàng 
chúng trực tiếp 





Hình 13: Sơ đô phối hợp các công cụ xúc tiến 
hỗn hợp cho từng giai đoạn mua hàng của người tiêu dùng 


2. Chính sách phối hợp đối với các giai đoạn trong chu kỳ sống 
sản phẩm 

Các công cụ xúc tiến hỗn hợp khác nhau cũng có tác dụng khác nhau theo 
vị trí hiện tại của sản phẩm trong chu kỳ sống của nó. Các công cụ xúc tiến đều 
có sự tương hỗ lẫn nhau. 

* Giai đoạn triển khai 

Ở giai đoạn này, khách hàng còn e ngại khi dùng sản phẩm mới, họ chưa 
thể đễ dàng từ bỏ thói quen tiêu dùng cũ. Hơn nữa, nhiều khách hàng ưa thích 


97 


sự khám phá mới chưa biết đến sản phẩm. Do vậy, giai đoạn triển khai hay còn gọi 
là giai đoạn giới thiệu sản phẩm thì cần sử dụng quảng cáo và quan hệ công chúng. 

Quảng cáo giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm. Quan hệ công chúng 
giúp cho người tiêu dùng tin tưởng và có thiện cảm với sản phẩm hơn. Xúc tiến 
bán hàng khuyến khích khách hàng dùng thử sản phẩm với chí phí bỏ ra thấp 
hơn lợi ích thu được. : 

* Giai đoạn phát triển 

Sản phẩm đến giai đoạn tăng trưởng cũng đồng nghĩa với việc thị trường đã 
chấp nhận sự hiện diện của sản phẩm đó. Nhu câu của người (iêu dùng đang ở 
mức độ cao. Sản phẩm có sức hấp đẫn lớn đối với mọi đối tượng khách hàng. 
Việc kích thích mua hàng không phải là mục tiêu hàng đầu nữa mà là duy trì 
sức bán và hạn chế cạnh tranh. 

Doanh nghiệp cần sử dụng quảng cáo và quan hệ công chúng nhằm hỗ trợ 
việc bán hàng, trong khi đó các nỗ lực xúc tiến bán hàng có thể giảm vì ít cần 
việc khuyến khích mua hàng hơn. 

Nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn này tự nó cũng tạo động lực, đo đó có 
thể giảm tất cả các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 

* Giai đoạn chín muôi 

Đến giai đoạn chín muồi thì nhu cầu tiêu dùng sản phẩm giảm mạnh. Thêm 
vào đó, có nhiều đối thủ cạnh tranh cùng tham gia cung cấp sản phẩm nên môi 
trường cạnh tranh rất gay gắt. Doanh nghiệp nào cũng muốn thu hút sự chú ý của 
khách hàng đối với sản phẩm của mình và muốn vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh. 

Xúc tiến bán hàng là hoạt động xúc tiến hỗn hợp sản phẩm quan trọng nhất 
trong giai đoạn bão hòa, tiếp theo đó là quảng cáo và bán hàng trực tiếp. 

*# Giai đoạn suy thoái 

Đến giai đoạn này, sản phẩm hầu như không còn chỗ đứng trên thị trường. 
Khách hàng cần có một sản phẩm mới khác hoàn toàn. Mọi hoạt động kích 
thích nhu cầu mới hay cũng như tái tạo nhu cầu đều không đem lại hiệu quả 
cao. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có khả năng tài chính lớn mạnh, có khả năng 
trang trải các chỉ phí trong khi lợi nhuận thu về hầu như rất ít có thể duy trì giải 
đoạn này. Nếu qua được thời điểm khó khăn sẽ không còn đối thủ cạnh tranh 
nào cung cấp sản phẩm này, doanh nghiệp sẽ ở vị trí độc tôn. 

Xúc tiến bán hàng tiếp tục có ý nghĩa quan trọng khi doanh thu sản phẩm 
giảm. Quảng cáo và quan hệ công chúng không cần nhiều, và nhân viên bán 
hàng khó tạo ra sự chú ý đối với sản phẩm. 


98 


Tóm tắt kiến thức 

1. Bản chất của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp chính là truyền tin về sản 
phẩm và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua. Quá trình truyền 
tin bao gồm: Từ chỗ mã hóa thông điệp, phương tiện truyền thông sẽ giúp 
người nhận tin giải hóa để có những phản hồi sao cho hoàn chỉnh. 

2. Quảng cáo mang tính đại chúng, được sử dụng nhiều lân ở nhiều nơi 
khác nhau. Quảng cáo có tác dụng thu hút khán thính giả ngay lập tức, tuy 
nhiên không có phản hồi thông tin hai chiều. 

- Xúc tiến bán hàng lại khuyến khích khách hàng mua sản phẩm đó ngay 
lập tức: tạo một phản ứng mạnh hơn và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tác dụng 
của xúc tiến bán hàng không kéo dài và chúng không đem lại kết quả trong 
việc xây dựng nhãn hiệu được ưa chuộng lâu dài. 

- Quan hệ công chúng nhằm tăng cường việc bán hàng và xử lý, chặn đứng 
các tin đồn bất lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quan hệ công chúng thường 
có tác dụng lâu dài nên chỉ phù hợp đối với các doanh nghiệp lớn. 

- Bán hàng trực tiếp có sự giao dịch trực tiếp giữa người bán - người mua, 
nhân viên phục vụ cho từng cá nhân nên rất hiệu quả, nhưng chỉ phí cao. 

3. Doanh nghiệp có thể thực hiện chính sách phối hợp các công cụ xúc tiến 
hỗn hợp trong 2 trường hợp phổ biến: 

- Các giai đoạn sẵn sàng mua của khách hàng. 

- Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm. 


Bài tập ôn luyện kiến thức 


Bài 1: Đánh dấu (X) vào các phương án Đúng: 








cáo In ni chúng trực tiếp 

. Chu kỳ sống của SP | 
- Giai đoạn triển khai 
- Giai đoạn phát triển 
- Giai đoạn chín muồi 
- Giai đoạn suy thoái 
2. Quá trình mua hàng của 
người tiêu dùng 











[ Nội dung In HD Ty tiến | Quan hệ công | Bán hàng 
|1 





















— 





99 




































- Nhận biết nhu cầu + 
- Tìm kiếm thông tin 

- Đánh giá các phương án 

- Quyết định mua 

- Đánh giá sau khi mua 


Bài 2: Lựa chọn phương án Đúng hay Sai cho các câu sau đây: 


1/ Quảng cáo có tính riêng biệt cá nhân và có sức thuyết phục hơn nhân viên bản 
hàng. 

2/ Các hoạt động xúc tiến bán hàng không nên kéo dài vì sẽ gây nhàm chán cho 
khách hàng và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 

3/ Thông qua bán hàng trực tiếp, khách hàng nhận được thông tin phản hồi nên họ 
dễ dàng có quyết định mua hàng. 

4/ Tác dụng của xúc tiến bán hàng có thể kéo dài vì luôn tạo được hứng thú cho 
khách hàng. 

5/ Xúc tiến bán hàng là quá trình truyền thông một chiều và khán thính giả có thể dễ 
dàng lãng quên. 

6/ Quan hệ công chúng có tính đại chúng và mọi người đều cảm nhận được thông 
điệp giống nhau. 


Bài 3: Bài tập tình huống 


CUỘC CHIẾN CỦA ABBOTT VÀ MEAD JOHNSON 


Cuộc chiến bắt đầu khí Abbott " nổ súng" với một chiến dịch Gain Advance với công 
thức "tiêu chuẩn vàng" gồm DHA tăng cường trí não, TPAN tăng cường sức đề kháng và 
hỗn hợp Pro - calci giúp xương rắn chắc hơn với màu vàng chủ đạo. Song song, Abbott 
đã tổ chức hàng loạt các buổi hội thảo tại Hà Nội, thành phố HCM, Đà Nẵng, Nha Trang 
và Cần Thơ cho các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, đại lý và người tiêu dùng về tiêu chuẩn 
vàng này, 

Có lẽ Mead Johnson đã bị "dính đòn". Mead Johnson đã tung chiêu lại quảng cáo 
trên báo, "khuyến cáo" người tiêu dùng tránh nhầm lẫn mua sữa với DHA. Tiêu đề rất trực 
tiếp như: "bạn có chắc sữa con bạn đang uống có DHA hay không?, hay "hãy xem kỹ 
thành phần DHA trong lon sữa!" hay "bé'thông minh hơn vì mẹ bé thông minh chọn đúng 
sữa thông minh có DHA” hay "không dễ gì nhầm lẫn! Vì bạn là người mẹ thông minh". 
Mead Johnson đã mạnh tay "chỉ" quảng cáo "không thương tiếc” trên đầu báo hơn 
Abbott. Chưa hết, Mead Johnson còn tranh thủ thêm mục "Bác sỹ Mead Johnson” và 
"Hỏi đáp về dinh dưỡng" để củng cố thông điệp cảnh báo này. 

Không ai lại làm đúng những gì mà đối thủ cạnh tranh đã làm. Vậy mà, quảng cáo 
"trả đũa" của Mead Johnson lại bắt chước giống như của Gain Advance với "tiêu chuẩn 
vàng". Sự bắt chước này thể hiện từ màu vàng chủ đạo, đến phông chữ, cho đến bố cục. 
Nếu góc trên của trang quảng cáo Gain Advance có logo " Tiêu chuẩn vàng" thì quảng 
cáo Mead Johnson lại có hình đứa bé đặc trưng của sữa Mead .Johnson dành cho bé từ 6 


100 


tháng. Đặc biệt hơn nữa là nếu Gain Advance quảng cáo 4 trang thì Mead Johnson cũng 
quảng cáo 4 trang tương tựt Việc làm này vô hình chung đã càng giúp cho khách hàng 
nhớ sản phẩm Abott hơn, nhất là trong túc "dầu sôi lửa bóng" này. Sau đó có vẻ như thực 
hiện "rút kinh nghiệm" Mead Johnson đã chuyển hẳn sang tông mầu hồng. 

Mead .Johnson sử dụng 4 tiêu đề trên chỉ cho một quảng cáo giống nhau. Ngay cả 
cùng nội dung, hình ảnh quảng cáo nhưng khi quảng cáo trên hai báo khác nhau thì mầu 
nền cũng khác nhau (một cái mầu vàng, một cái mầu hồng). Ngoài ra, trong cùng một 
thời điểm Mead Johnson sử dụng các quảng cáo khác nhau trên các báo khác nhau. Cuối 
cùng làm cho người đọc lúng tứng và cảm thấy rối rắm! 

Trên thực tế Mead Johnson chỉ "phản công" có DHA mà thôi. Trong khi Gain 
Advance lại tung ra 3 "chưởng": DHA (có bổ sung AA tốt hơn sữa chỉ có DHA mà thôi), 
TPAN (do Abbott độc quyền sử dụng) và Pro - Calci. Pro -calci cũng là cú đấm khá mạnh 
vào Mead Johnson. Sữa của Mead Johnson thì chứa 45% dầu cọ. Trong khi một chương 
trình nghiên cứu mà Abbott đưa ra, cho thấy đầu cọ có trong sữa sẽ làm giảm sự hấp thụ 
calci, làm xương, răng kém phát triển, Abbott đưa ra một hỗn hợp dưỡng chất tiên tiến hơn 
(không dùng dầu cọ) gọi là Pro - calci. 

Chỉ có Mead Johnson mới biết mình tung chiêu đúng hay sai..Và "ra đòn " như vậy 
đã đúng "bài" chưa. Giới kinh doanh tỏ ra nghỉ ngờ những bước đi tiếp theo trong chiến 
dịch quảng cáo - khuếch trương sản phẩm của Mead Johnson. 


Câu hỏi thảo luận 


1/ Công cụ xúc tiến hỗn hợp chủ đạo nào phù hợp với sản phẩm sữa hộp cho trẻ em, 
công cụ nào là bổ trợ? Tại sao? 

2/ Abbot đã bắt đầu cho chiến dịch xúc tiến hỗn hợp rầm rộ của mình bằng những 
hoạt động xúc tiến hỗn hợp như thế nào? 

3/ Phản ứng Mead Johnson trước các hoạt động "khiêu chiến” của Abbot như thế nào? 

4/ Sai lầm của Mead Johnson trong bài tập tình huống này là gì? 


lØI 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING 
I. Lịch sử hình thành và phát triển về Marketing 
II. Vai trò, chức năng của Marketing 
II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu món học Marketing 
Chương 2: THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
L Khát quát chung vẻ thị trường 
II. Nghiên cứu thị trường 
Chương 3: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 
I. Khái niệm và vị trí của chính sách sản phẩm trong Marketing hỗn hợp 
1. Phân loại sản phẩm 
HI. Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm 
IV. Các chính sách sản phẩm 
Chương 4: CHÍNH SÁCH GIÁ CÁ 
L. Giá và các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp 
II. Các phương pháp định giá cơ bản 
IHH. Các chính sách giá 
Chương 5: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 
1. Khái quát chung về kênh phân phối 
H. Các thành viên của kênh phân phối 
HI. Các loại kênh phân phối 
1V. Chính sách phân phối 
Chương 6: CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP 
L Bản chất, vai trò của xúc tiến hỗn hợp 
IH. Năm công cụ xúc tiến hỗn hợp cơ bản 
IH. Chính sách phối hợp các công cụ xúc tiến hỗn hợp phổ biến 


102 


wÐ 0œ ta 


14 


20 


36 
36 
41 
43 
47 


38 
58 
62 
67 


74 


74 
76 
78 
82 


88 


88 
90 
95 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 
Số 4 Tống Duy Tân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (04) 8257063 - 8252916 - 8286766. Fax: (04) 8257063. 
E-mail: nhaxuatbanhanói@hn.vnn.vn 


GIÁO TRÌNH, 
MARKETINS CĂN BẠN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


NGUYÊN KHẮC OÁNH 
Biên tập: PHẠM QUỐC TUẤN 
Trình bày: NGUYÊN HUỲNH MAI 
Bìa: VĂN SÁNG 
Vi tính: NGỌC HUYỆN 


Sửa bản in: PHẠM QUỐC TUẤN 


———————— T—CTỒCcC CC CC 
In 1.260 cuốn, khổ 17 x 24 cm, tại Công ty In Khoa học Kỹ thuật 
101A Nguyễn Khuyến - Hà Nội. Số in: 134. Giấy phép XB số : 100GT/407 CXB 
cấp ngày 29/3/2005. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2005. 





1. MARKETING CĂN BẢN 

2. CƠ SỞ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

3. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT 

4. CẤU TẠO KIẾN TRÚC NỘI THẤT 

5. CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

6. KỸ THUẬT THỊ CÔNG XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC NỘI THẤT 


IIIIIUfI 


Giá: 13.500 đ 


TT 
1 


